TRỊNH BÌNH 


ĐỊA LÝ 
TRUNG QUỐC 


Người dịch: Ths. NGUYÊN THỊ THU HẰNG 
Hiệu đính và Giới thiệu: TS. DƯƠNG NGỌC DŨNG 


® 


NHÀ XUẤT BẢN NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP 
TRUYỀN BÁ NGŨ CHÂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


ĐỊA LÝ TRƯNG QUỐC 
'Trịnh Bình 
1SBN: 978-604-58-0280-9 


Copyright © 2011 China Intercontinental Press. 

Bất kỳ phấn nào trong xuất bản phẩm này đều không được phép sao chép, lưu giữ, đưa vào 
hệ thống truy cập hoặc sử dụng bất kỳ hình thức, phương tiện nào để truyền tải: điện tử, cơ 
học, ghi âm, sao chụp, thu hình, phát tán qua mạng hoặc dưới bất kì hình thức nào khác nếu 
chưa được sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản. 

Ấn bản này được xuất bản tại Việt Nam theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyền giữa Nhà 
xuất bản Truyến bá Ngũ Châu, Trung Quốc và Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. 


Lời giới thiệu 


« thể nói, không có đề tài thảo luận nào đễ gây tranh cải như Trung Quốc, đặc biệt tại 
Việt Nam hiện nay. Phỏi thành thật thú nhận rồng, tôi là người hâm mộ Trung Quốc 
"từ đầu đến chôn; nhưng có khi cũng phải rò soót lại sự hâm mộ của mình khi có được 
thông tin mới. Chẳng ai phủ nhận rồng, Trung Quốc là một đất nước vĩ đại về nhiều một. 
Trên nhiễu phương điện như: văn hóa, tổ chức chỉnh trị, quản lý kinh tế kinh doanh thương 
mới,... Trung Quốc có thể đóng vai trò làm tốm gương soi cho Việt Nam. Soi để học hỏi 
những điều tích cực và tránh né những sai lắm mà quốc gia khổng lồ này đã pham phỏi 
(Cách mạng Văn hóa là một vỉ dụ), 


Trên bình diện toàn cáu, việc học hỏi nghiên cứu về quốc gia khổng lồ này lúc nào 
cũng thu hút được sự quan tâm của giới trí thức và truyền thông. Trong quan hệ quốc tế 
ngày nay, Trung Quốc nghiễm nhiên đóng vai trò quyết định không thua kém gì so với các 
siêu cường thế giới khác. Trong bỏ sách nổi tiếng "Thế giới đi về đâu?" (NXB. Thế Giới, Hà 
Nội, 2010), tác giỏ Grzegorz W. Kolodko đã dành rất nhiều trang giấy cho vai trò của Trung. 
Quốc trong thế giới đương đại. Ông viết: “Trung Quốc đỏ đi theo con đường của Trung 
Quốc, là con đường đặc biệt đúng đán nếu nhìn tử góc độ phát triển” (tr. 316). 


Bộ sách Trung Quốc góm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều 
hình ảnh minh họa sinh đông, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về 
Trung Quốc đương đại sau 30 nằm cỏi cách kinh tế. Tắt cả các phương điện của kinh tế, 
vẫn hóa, xã hội Trung Quốc đéu được đề cập đến mót cách ngắn gọn, có sức khái quát 
cao, dễ cho người đọc nắm bắt được những thông tin cơ bản: chế độ chính trị, kinh tế, lịch 
sử, văn hóa, xô hội, địa lí pháp luật, nqoai giao, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, khoa học, 
kỹ thuật, giáo dục, môi trường. Có thể nói đây là bô bách khoa toàn thư về Trung Quốc 
hiện đại. Tôi cảm thấy hơi thắt vọng khi thấy thiếu những phán bàn về nghê thuật, điện 
ảnh, văn học, triết học, ẩm thực, y học, phong thủy, nhưng có lẽ như vậy lại tốt hơn. Nếu 
những người chủ biên quá ôm đóm, bộ sách chắc chắn sẽ đầy gắp đôi, dễ làm người đọc 
khiếp đàm. Và lại, đã có khá nhiều các bộ toàn thư khác liên quan đến văn học và triết học 
rồi, sự đóng góp của bộ sách sẽ không có điểm nhđn rõ rệt. 


Điểm nhấn của bô sách này, theo tôi, gồm có hai điểm. Điểm thứ nhất là người đọc. 
Thông qua cách trình bày, chúng ta đẻ dàng nhân ra độc giả mục tiêu của bộ sách này là 
các độc giỏ phổ thông, ham hiểu biết, nhưng không phỏi là những chuyên gia về Trung 
Quốc học. Phương thức trinh bày ngắn gọn, giản dị, kèm theo nhiều hình ảnh minh họa, 


nội dung chuyên sâu hơn một tở nhật báo, nhưng không năng nề phân tích như một 
cuốn sách chuyên khảo. Các doanh nhân bận rộn, các nhà giáo trung học, các sinh viên 
thuộc chuyên ngành Đông Phương học, Trung Quốc học, Quan hệ Quốc tế, Kinh tế Chính 
trị, kể cả giới truyền thông báo chí, đều cỏ thể tim thấy trong bỏ sách này những thông 
tin hữu ích. Điều đáng khen là văn phong tuyên truyền chính trị của lối viết thập niên 60- 
70 đã được tinh giảm liều lượng khó nhiều, trảnh cho người đọc cảm giác khó chịu không 
cần thiết. 


Điểm nhãn thứ hai là nội dung. Chúng ta thấy khá rõ là nội dung xoay quanh các vấn 
đề hiện đại và đương đại, nhỗm giới thiệu một đất nước Trung Quốc hết sức hoành tráng, 
đang vươn lên tăng trưởng từng ngày, đạt được hết thành tích này đến thành tích khác trong 
nhiễu lĩnh vực đa dạng, đặc biệt là kinh tế. ngoại giao. Sự thành công đáy ấn tượng về kinh 
tế của Trung Quốc đã khiến Hồ Cẩm Đào từ bỏ đường lối ngoại qiao tương đối đè đặt của 
Đặng Tiểu Bình và đòi hỏi thế giới phải công nhân vai trò lớn hơn của Trung Quốc trong các 
quyết định chiến lược toàn cáu. Sự vươn lên của Trung Quốc cũng đóng thời báo hiệu vị trỉ 
số hai của Nhật Bản trong nền kinh tế thế giới đã kết thúc và ngay cỏ vị trí siêu cường số một 
của Mỹ cũng đã lung lay. Đương nhiên con voi Ấn Độ cũng có khả năng trở thánh một địch 
thủ đáng gờm của con rồng Trung Quốc, nhưng ngày đó còn xo. Ấn Độ, trừ việc gia tăng dân 
số còn thua Trung Quốc về nhiều phương diện. 


Bản dịch sang Việt ngữ đã được thực hiện bởi các cán bộ giảng dạy Trung văn trẻ, 
các dịch giả cộng tác thường xuyên của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 
làm việc tích cực trong một thời gian ngắn để hoàn thành đúng han, sẽ là một đóng góp 
đáy ý nghĩa vào kho tư liệu về đất nước và con người Trung Quốc vốn hết sức phong phú 
trên thị trường kiến thức Việt Nam. Việc phiên địch tiếng Hoa không hé dễ đàng chút nào 
vì thói quen thích dùng các thành ngữ, điển tích của các con cháu Khổng Tử, nhưng các 
địch giả và đội ngũ biên tập của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã làm 
hết sức mình để bảo đàm cho bản dịch tránh khỏi các sơ sót. Dù vậy, các sai lắm liên quan 
đến việc phiên âm các nhân danh, địa danh, văn hóa,... chắc chắn là điều khó tránh khỏi. 
Mong được các bậc thức giả cao minh chỉ chính. 


Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc! 


Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2012 
TS. Dương Ngọc Dũng 


Lời Nhà xuất bản 


'Óng cuộc cải cách cũng như những kỷ tích kinh tế mà Trung Quốc giảnh được đã 
lŠ‹h cho sức mạnh tổng hợp của quốc gia này ngày cảng trở nền mạnh mẽ, ảnh 
hưởng quốc tế cũng mỏi lúc một lớn hơn. Cảng ngày càng có nhiều bạn nước ngoài muốn 
tìm hiểu và làm quen với đất nước Trung Quốc. Với mong muốn giúp họ có thể tìm được 
cách nhanh nhất để thực hiện khát vọng nỏy, giúp ho hiểu và nắm bắt được những tình 
hình cơ bản nhất của Trung Quốc chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã tổ chức một 
nhóm chuyên gio, học giả bắt tay vào biên soạn "Tủ sách Trung Quốc”. 


“Tủ sách Trung Quốc” gồm !2 quyển, lần lượt giới thiệu tỉnh hình cơ bản của quốc 
gia này ở hấu hết các khía cạnh như địa lý, lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hoá, pháp luật, 
quốc phòng, xä hội, khoa học và giáo dục, mỗi trường, đản tộc và tôn giáo. Hiểu được 
những điễu ấy chính là những bước đêm đâu tiền cho việc tìm hiểu đất nước Trung Quốc. 


Chúng tôi hy vọng thông qua “Tủ sách Trung Quốc” nảy, độc giả có thể hiểu một 
cách khải lược về moi mặt của đát nước Trung Quốc. Trước hết là những nhân thức về 
lịch sử văn hóa. Lịch sử văn hóa là nền tảng văn minh của mỗi quốc gia. Là một hình 
thái quan trọng của văn mình nhàn loại, vàn minh Trung Hoa là một trong những nền 
văn minh vỏ cùng độc đáo vản được lưu giữ cho đến ngấy nay. Tiếp theo lò tìm hiểu 
những tình hình cơ bản của Trung Quốc. Trung Quốc là một nước đang có tôc độ tăng 
trưởng nhanh, cao nhất thế giới, dân số đóng, xuất phót điểm tử một nến kinh tế nghèo 
khó vä phát triển không cân đối. Thế nhưng, vượt lên trên những khó khán của chỉnh 
minh, Trung Quốc đã kiên trì đi trên đường lối riêng, kiên trì giữ vững sự phát triển, đồng 
thời tiếp thu những thành quà văn minh của nhân loại để cuối cùng vạch ra con đường 
phát triển trong tương lai của mình. Dưới sự lành đạo của Đảng Cộng sản, Trung Quốc 
giữ vững lập trường coi xây đựng kinh tế làm trọng điểm, kiên trì cải cách mở của, về đối 
nội thì xây dựng một xã hội hòa hợp, về đối ngoại thi thúc đẩy xây dựng một thế giới 
hòa bình, bền vững và cùng nhau phát triển, cùng nhau phón thịnh. 

Hy vọng rằng "Tủ sách Trung Quốc” này sẽ giúp bạn đọc bước những bước đầu tiên 


trong “hành trình tim hiểu Trung Quốc” của mình. 


Bắc Kinh năm 2010 
Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu 





Mục lục 


I Lời nói đầu 





5 Khái quát địa lý Trung Quốc 





21 Khu vực gió mùa Đông Bắc 


87 Vùng lục địa Tây Bắc 


105 Khu vực cao nguyên Thanh Tạng 


$ 











được thấy ngày nay 
hấu hết được tu sửa 
vào đời nhà Minh 
1368 - 1644), nằm 
ở phia bắc của Trung 
Quốc. Trong hình là 
mốt đoạn Tiên Khẩu 

a Trường Thành ở 


ngoại ö Bắc Kinh 





sự phón vinh của một nền văn hóa lớn. Các triễu đại đã từng tồn tại trong 
lịch sử như Tân Hán (22! trước Công nguyên đến 220 sau Công nguyễn) và 
Đường Tống (618 - 1279) đều là những triều đại vỏ cùng hưng thịnh, và 
cũng tửng là đê nhất cường quốc trên thế giới thời bấy giờ. 


Thể nhưng, cũng cần phải nhấn mạnh một điều, nếu so sánh với 
các nền vẫn minh cổ đại khác trên thế giới như nến văn minh sông Nile, 
nến văn minh lưu vực Lưỡng Hà, nén văn minh Ấn Độ, thì vẫn minh Trung 
Hoa có một đặc tinh mới mẻ của riêng minh. 


Nền văn minh Trung Hoa có một lịch sử đài hơn 5000 năm và chưa 
hề bị gián đoan, chữ Hán chuẩn được hình thành và chuẩn hóa từ hơn 
2000 năm trước, nhưng không khác biệt là bao so với chữ Hán hiện nay 
đang được sử dụng rộng rãi, chính vì thế mỏ nó được mọi người gọi là kỳ 
tích văn hóa. 


Trên lãnh thổ của Trung Quốc, cho dù từ xưa đến nay đã trải qua 
biết bao nhiêu vương triều phong kiến, nhưng nhà nước với sự thống nhất 
tối cao luôn là đặc trưng cơ bản trong lịch sử của quốc gia này. 


Hơn hai ngàn năm trước, học thuyết Nho gia do Khổng Tử sáng lập 
với những quan niệm như “Nhân giỏ ói nhân”; “Hòa vị quý”; “Thiên nhân 
hợp nhất” v.v.. cho đến naày nay vẫn có một sức sống mănh liệt và được 
cỏ thế giới biết đến. 


Sở đĩ đất nước Trung Hoa có được những thành tựu to lớn kể trên, 
không thể không nhắc đến vai trò vô cùng quan trọng của mói trường địa 
lý độc đáo mè Trung Quốc có được. 


Nhìn một cách tổng quan về vị trí địa lý của Trung Quốc trên toàn 
cầu, Trung Quốc nằm ở cực đông trên đại lục lớn nhất trên toàn cầu - 
đại lục Âu Á, phía đông lò đại dương lớn nhất thế giới - Thái Bình Dương. 
Tuy thuộc về đại lục Âu Á, nhưng mối liên hệ giữa Trung Quốc và đại lục 
Âu Á không thực sự thông suốt. Phía bắc là vùng Taigg trỏi đài mấy nghìn 
kilômét, phía tây là hoang mạc bao la không có người sinh sống, còn phía 
nam, đặc biệt là phía tây nam toàn là những rặng núi cao ngút ngàn, cao 
nguyên cao nhất thế giới ~ cao nguyên Thanh Tạng và đỉnh núi cao nhất 
thế giới trên dãy Hy Mã Lạp Sơn đã cùng hình thành nên một dải ngăn 
cách tự nhiên giữa Trung Quốc và các Tiểu lục địa Nam Á. 











Lời nói đấu 











đá ng làng 
mô Tá Hoàng 
đã được khai quật 


hơn 1000 tượng binh 
mà, xe đúc bằng 
gốm. Trong hình là 
đội quản chủ lực, chủ 
yếu là bộ binh 





#-————-- 


Hoàn cảnh địa lý tương đối độc lập và khép kín có thể tránh được sự 
xám lấn của các dân tộc lớn mạnh bên ngoài, giúp cho nền văn hóa của 
Trung Quốc được kéo đài liên tục, đồng thời phát triển bản thân từ những. 
mô hình cỗ hữu, và cuối cùng hình thành nên một hình thức văn hóa khác 
xa với văn hóa phương Tây. 


Hoàn cảnh độc lập và khép kín cũng đã tạo nên một tư thế độc lộp 
khép kín. 


Trung Quốc ngày nay đã chủ động mở rộng cánh cửa, đón chào tắt 
cả những người bạn nước ngoài muốn đến Trung Quốc, đón chào nguồn 
vốn đầu tư cũng như khoa học kỹ thuật nước ngoài đến với Trung Quốc. 
Song song với điều đó, Trung Quốc cũng sải rộng bước chòn đến với từng 
ngóc ngách của cả thế giới. 


Tìm hiểu Trung Quốc, không thể không bắt đầu từ việc tìm hiểu địa 
lý Trung Quốc. 


Quyển sách nhỏ này sẽ giới thiệu để các độc giả nước ngoài mong 
muốn tìm hiểu vé Trung Quốc nắm được những kiến thức địa lý cơ bản 
của Trung Quốc nói chung cũng như những đặc điểm địa lý của từng khu 
vực nói riêng. Sau khi đọc cuốn sách nhỏ này, bạn sẽ có một nhận thức 
toàn điện và mới mẻ đối với đất nước Trunq Quốc - đốt nước ở ?phương 
Đông xa xôi” 





KHÁI QUÁT 
ĐỊA LÝ TRUNG QUỐC 





Địa lý Trung Quốc 


VỊ TRÍ LÃNH THỔ 


Trung Quốc là một trong những quốc gia lớn nhất thế giới. 
Diện tích lục địa là 9,6 triệu km, chiếm khoảng 1/5 tổng diện tích 
lục địa toàn cấu, chiếm 1/4 diện tích châu Á, gắn bằng diện tích 
của cả Châu Âu. Trung Quốc đứng thứ 3 thẻ giới, chỉ sau Nga và 
Canada. 


Trung Quốc nằm ở phía bắc bản cầu, toàn bộ lãnh thổ (bao. 
gồm hải vực và đảo) đều nằm ở phía bắc xích đạo. Cực bắc nằm 
trên tuyến trung tâm của kênh chính Hắc Long Giang. Khi đảo Hải 
Nam đã bước vào vụ xuân, thì Hắc Long Giang vẫn bạt ngàn trời 
tuyết. Cực tây của lục địa Trung Quốc là cao nguyên Pamir nằm ở 
phía tây huyện Ô Cáp thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương; 
cực đồng là điểm giao của đoạn Hắc Long Giang thuộc huyện Phủ 
Viễn tỉnh Hắc Long Giang và sông Ussuri; khoảng cách từ Đông 
sang Tây là 5.200 km, khi cao nguyên Pamir vẫn còn đang đắy trời 
sao, thì ở Ussuri đã ngập tràn ánh nắng. 


Vị trí Trung Quốc trên bản đồ thế giới 





Khái quá địa lý Trung Quốc _ 
' 


Đường biên giới lục địa Trung Quốc có tổng chiều dài hơn 
20.000 km, phía đông bắt đầu từ cửa sông Áp Lục giữa biên giới | 
Trung Quốc và Triều Tiên. Tính ngược theo chiều kim đống hồ | 
thì Trung Quốc lần lượt tiếp giáp với 14 nước, đó là Triều Tiên, | 
Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, | 
Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Budan, Miama, Lào và Việt Nam. Phía đông 
và phía nam của đại lục Trung Quốc tiếp giáp Bột Hải, Hoàng Hải, 
Hoa Đông Hải và biển Đông Việt Nam, phía bên kia là Nhật Bản, 
Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei v.v.. 


Đường bờ biển lục địa của Trung Quốc dài hơn 180.000 km, | 
phía bắc từ cửa sông Áp Lục, phía nam là cửa sông Ka Long (Bắc 
Luân) giữa biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Cả đường bờ biển 
thể hiện qua hai loại hình, lấy ranh giới là vịnh Hàng Châu, phía | 
nam phần nhiều là núi đá, phía bắc phần nhiều là đồng bằng trầm 
tích. Các dải núi ở ven biển cao thấp khúc khuỷu, hình thành nên | 
nhiều cảng vịnh tự nhiên, cả năm không đóng băng, bốn mùa 
tàu thuyền đếu có thể qua lại, vì thế đã tạo nên điều kiện địa lý | 
thuận lợi để xây dựng các hải cảng vận chuyển hàng hóa đường | 
thủy. Đồng bằng ven biển bằng phẳng, ít mưa, các dải cát ở khu | 
vực bờ cát rất thuận lợi để phát triển ngành du lịch; khu vực bùn 
đất năng lượng mặt trời phong phú, thuận lợi cho việc chế tạo và 
phơi muối biển, cung cấp nguyên liệu cho việc phát triển công 
nghiệp hóa học. 

Duyên hải của Trung Quốc phân bồ nhiều đảo lớn nhỏ. Đảo. 
Đài Loan lớn nhất với diện tích 360.000 km”; sau đó là đảo Hải 
Nam, diện tích 340.000 km”. Hai hòn đảo này có biệt danh là “Đảo 
Ngọc”, không chỉ giàu có phì nhiều mà còn đẹp về phong cảnh. 





Địa lý Trung Quốc 


Hình trái: Mùa đông ở 
miền Bắc Trung Quốc 
giá lạnh, khí hậu kh, 
đặc biết là khu Đồng 
Bắc, mùa đông dài, 
mùa hè ngắn. Tuyết 
rơi nhiều. 


Hình phải: Miền Nam. 
Trung Quốc mưa 
nhiều, khí hậu ấm 
ướt, tỉnh Hải Nam ở 
cực nam Trung Quốc 
quanh năm không có 
mùa đồng, nhiệt độ 
cao, mưa nhiều. 


MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ 


Mỗi trường tự nhiên của Trung Quốc tương đối ưu việt, điếu 
này đã được phản ánh rõ nét qua môi trường khi hậu và địa thế 
địa hình. 


Trung Quốc là một trong những nước khí hậu trải dài nhất 
trên thế giới. Bắt đấu từ khí hậu hàn ôn đới của phía bắc tỉnh Hắc 
Long Giang hướng về phía nam, Trung Quốc có sáu dải khí hậu 
lần lượt là: trung ôn đởi, noãn ön đới, á nhiệt đới, nhiệt đởi và dải 
xích đạo v.v.. Cũng có nghĩa là, ngoài khu vực đài nguyên và khu 
vực băng giá vĩnh cửu giáp với địa cực, các vùng khí hậu khác trên 
địa cầu đều có mặt ở Trung Quốc. Đặc biệt là khí hậu õn đới, noän 
đới và á nhiệt đới chiếu phần lớn lãnh thổ của Trung Quốc, khí 
hậu ấm áp, bốn mùa rõ nét, là nơi lý tưởng để con người sinh tốn 
và phát triển. 

Lãnh thổ bao la rộng lớn cũng tạo nên sự khác biệt rất lớn 
trong điều kiên thủy phân. Nhiều năm nay, lượng mưa trung bình 
cả năm của Trung Quốc vào khoảng 629 mm, tổng lượng mưa 
trong vòng một năm khoảng trên 6 tỷ mỶ nước. Thế nhưng, do 
mức độ ảnh hưởng của gió mùa hạ đối với từng khu vực rất khác 
nhau, đã tạo nên điều kiện thủy phân phân bố theo thời gian và 
không gian không đồng đếu và xu thế giảm dắn từ đồng nam đến 
tây bắc. Vùng phía nam của Trung Quốc chịu ảnh hưởng rất lớn 
từ gió mùa, lượng mưa tương đối nhiều, đặc biệt là vùng duyên 
hải Đông Nam, lượng mưa trung bình năm vào khoảng trên 1000 
mm. Ở Hỏa Thiêu Liêu thuộc góc Đông Bắc của đảo Đài Loan đã 





> Khái quá địa lý Trung Quốc . 


từng xuất hiện kỷ lục mưa 
nhiều nhất trên cả nước với 
lượng mưa 8.408 mm/năm. 
Vùng Tây Bắc của Trung 
Quốc nằm giữa lỏng đại lục 
Âu Á, chịu ảnh hưởng của 
gió mùa ít hơn nên lượng 
mưa cũng khá thấp, ngoài 
một số vùng núi cao, lượng 
mưa trung bình nám của 
cả khu vực thường ở mức 
dưới 200 mm, phần nhiều 
thuộc vùng sa mạc và bán 
sa mạc. Ở Nhược Khương 
nằm giữa thung lũng 
Tháp Lý Mộc, Tân Cương 
đã nhiều năm lượng mưa 
trung bình không đến 
10mm, là khu vực khô hạn 
nhất của Trung Quốc. 





Giỏ mùa Đông Á có ảnh hưởng rất lớn đối với khí hậu Trung Vùng duyên hải ở 
Quốc. Mùa hè thưởng có gió mùa đông nam, khí hậu nóng bức, miền Đông Trung 
mưa nhiều, nhiệt độ cao hơn những khu vực khác có cùng ví độ Quốc có địa hình 
trên thế giới. Mùa đông thường có gió bắc, thời tiết khó và lạnh, TT In l 
nhiệt độ lại thấp hơn so với những khu vực khác có cùng vĩ độ. kiến tảng hình là 
Nhiệt độ cao vào mùa hè giúp cho khu vực miền Nam rộng lớn _ tam giác Cháu Giang. 
của Trung Quốc đều có thể trống các giống lúa, cây bỏng ưa thời 
tiết nóng, hơn thế, mưa và nắng nóng cùng xuất hiện nên có thể 
đáp ứng được mọi nhu cầu về nhiệt độ cũng như tưới tiêu đối với 
việc trồng trọt 





Địa hình Trung Quốc vô cùng đa dạng, năm loại địa hình là 
núi non, cao nguyên, thung lũng, đồng bằng, sườn đối đều phân 
bố ở diện tích lớn, mỏi loại địa hình đếu thể hiện nên những cảnh 
quan thiên nhiên rất khác biệt. Trung Quốc là đất nước có nhiều 
núi, miền núi, cao nguyên và sườn đối chiếm khoảng 65% diện 
Tích toàn lãnh thổ Trung Quốc. Có rất nhiều dây núi cao và trải dài 
trở thành địa hình khung của lục địa Trung Quốc. Núi non ngang 
đọc đan xen, tạo thành một mạng lưới, nằm giữa khu đối núi là 


Địa lý Trung Quốc 


Vùng Tây Bắc Trung 
Quốc có nhiều cao. 
nguyễn rộng lớn 
núi non ngang dọc 
đan xen. Trong ảnh 
là phong cảnh đỉnh 


Everest 





những cao nguyên, đóng bằng và thung lũng có hình dạng khác nhau, diện tích to 
nhỏ cũng có sự khác biệt tạo thành những cảnh quan khu vực có những nét rất đặc 
biệt. Nếu chia theo độ cao so với mực nước biển, thì địa thế của Trung Quốc cao ở 
phía tây, thấp ở phía đông, tạo nên một dạng bậc thang rất rõ nét, phân bố từ phía 
tây nghiêng dấn về phía đông. Nhờ thế, có thể chia địa hình của Trung Quốc ra làm 
ba bậc thang từ cao đến thấp. Bậc thang thứ nhất bắt đấu từ dãy Khingan ở phía bắc 
cho đến một dải từ núi Thái Hành - núi Vụ - núi Tuyết Phong trải dài từ phía nam 
sang phía đông. Bậc thang này có địa hình bằng phẳng, phần nhiều là những cao 
nguyên và sườn núi có độ cao so với mực nước biển không quá 500 m. Ba đồng bằng 
lớn của Trung Quốc là đồng bằng Đông Bắc, đồng bằng Hoa Bắc và đồng bằng hạ 
lưu sông Trường Giang cũng như khu vực đổi núi có diện tích lớn nhất Trung Quốc - 
đối núi Đông Nam, đều phân bố ở bậc thang thứ nhất này. Bậc thang thứ hai là phía 
tây của trục tuyến này, phần lớn là những cao nguyên và thung lũng có độ cao từ 1.000 
m đến 2.000 m so với mực nước biển. Ba trong bốn cao nguyên lớn của Trung Quốc 
là cao nguyên Nội Mông, cao nguyên Hoàng Thổ và cao nguyên Vân Quý cũng như 
bốn thung lũng lớn của Trung Quốc là thung lũng Tứ Xuyên, thung lũng Tháp Lý Mộc, 
thung lũng Chuẩn Cát Nhĩ và thung lùng Sái Đạt Mộc đếu nằm ở bậc thang thứ hai 


3 Khải quá địa lý Trung Quốc L 


này. Bậc thang thứ ba là cao nguyên Thanh Tang, địa hình cao, được tạo bởi một cao. 
nguyên bằng phẳng với độ cao trên 4.000 m so với mực nước biển và một quần thể 
núi non trải dài với độ cao từ 5.000 m đến 6.000 m so với mực nước biển. Trong bậc 
thang thứ ba này, có hơn 10 ngon núi có độ cao trên 8000m so với mực nước biển. 
Đỉnh núi chính là đỉnh Everest nằm trên dãy Hy Mã Lạp Sơn thuộc biên giới Trung 
Quốc và Nepal là đỉnh nủi cao nhất thế giới với chiều cao 8.844,43 m so với mực nước 
biển. Cũng vì vậy mà cao nguyên Thanh Tạng còn có tên gọi là “Nóc nhà của thế giới”, 


Địa thế nằm nghiêng hình thành bởi thiên nhiên này rất thuận lợi để luống khí 
ẩm từ ngoài đại dương đồ dón về đất liền đại lục Trung Quốc. Nhiều con sông lớn 
nhỏ được tạo bởi mưa cũng đã nối liền giao thông giữa đất liền với biển, rồi lại vì địa hình 
nằm nghiêng nên nguốn nước chảy tử cao xuống thấp cũng hình thành nên độ chênh 
lệch nhất định, từ đó sản sinh ra mốt nguồn năng lượng nước vỏ cùng lớn. Tản dụng ưu 
thế địa hình này, Trung Quốc đã lấn lượt xây dưng nhiều cỏng trình thủy điện ở Hoàng Hà 
và đoạn Hiệp Cốc trên sông Trường Giang để tiền hành khai thác từng bậc thang. 


Địa hình Trung Quốc phân bố thành dạng bậc thang 





" 





_;_ Địa lý Trung Quốc 


TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 


Tài nguyên thiên nhiên là một bộ phận cấu thành quan 
trọng của môi trường tự nhiên, chủ yếu bao gồm tài nguyên đất, 
tài nguyên nước, tài nguyên khí hậu, tài nguyên sinh vật và tài 
nguyên khoáng sản v.v.. 


Tài nguyên đất của Trung Quốc vô cùng phong phú, các 
thể loại có thể tận dụng cũng rất đa dạng. Trong đó, diện tích đất 
canh tác lên đến 1,3 triệu km”, chiếm khoảng 13,5% diện tích đất 
trên cả nước. Đất canh tác chủ yếu phân bố ở các khu vực đồng 
bằng như Đông Bắc, Hoa Bắc, trung và hạ lưu Trường Giang, thung 
lũng Tứ Xuyên và tam giác Châu Giang v.v.. Những khu vực này có 
nông nghiệp phát triển mạnh, trồng các loại cây lương thực như 
lúa mỳ, ngô, và lúa nước cũng như các loại cây kinh tế khác. Diện 
tích rừng của Trung Quốc là 1,75 triệu kmỶ, chiếm khoảng 18,2% 
diện tích lãnh thổ Trung Quốc, chủ yếu phân bố ở các khu vực: (1) 
Dãy Khingan lớn, dãy Khingan nhỏ và núi Trường Bạch ở Đông 
Bắc, là khu rừng thiên nhiên lớn nhất của Trung Quốc, tại đây các 
loại cây như thông đỏ, thông lạc diệp cũng như nhiều loại cây 
rụng lá, cây lá rộng v.v. chiếm đại đa số; (2) Tứ Xuyên, Vân Nam và 
đoạn núi nằm ngang tiếp giáp với Tây Tạng, là khu rừng lớn thứ 
hai của Trung Quốc, các loại cây chủ yếu ở đây là cây vân sam và 
cây lãnh sam; (3) Đảo Hải Nam và Tây Song Bản Nạp ở Vân Nam là 
khu vực bảo tốn rừng mưa nhiệt đới ít nơi nào có ở Trung Quốc. 


© Liên kết tư liệu 





> Khái quá địa lý Trung Quốc 


Diện tích bãi cỏ của Trung Quốc đạt đến 4 triệu km”, chiếm 41,6% „¡an trại: Lịnh 
điện tích lãnh thổ Trung Quốc, phần lớn phân bố ở cao nguyên dương Tây Tang 


t ^ ẻ F Ẩ 5 đi \t nà! 
Nội Mông Cổ, cao nguyên Hoàng Thổ, nam bắc Thiên Sơn Tân bit: len Tâp tý 


Cương và cao nguyên Thanh Tạng v.v. là khu vực chăn nuôi lớn cấp một của Trung 
x bu cổ £, F ^ P Quốc. Đến tuối 
cung cấp các sản phẩm chăn nuôi như thịt, sữa, da v.v.. Ngoài ra, trưởng thành, mặt 


còn có nhiều hổ rộng có thể nuöi các giống thủy sản, diện tíchhó của những con linh 
s ả km n 4 s x sz„..a;¡ dương đực ở Tây 
vào khoảng 670.000 km', là những hồ tự nhiên quý hiếm để nuôi _ Tạng ‹¿ có màu đen, 


tôm và các loại thủy sản khác. chắn cũng có những 
vệt màu đen, trên 


Về mặt tài nguyên nước, tổng lượng mưa bình quản năm đấu mọc hai sửng 
ủa T Se'VĂö'kHoä ¿ âm dài nhọn và khỏe 
của Trung Quốc vào khoảng 6 tỷ mỉ, lưu lượng nước trên sông mạnh để chống lại 


ngòi kênh rạch vào khoảng 2,7 tỷ mỶ. Tổng lượng tài nguyên nước  kẻthù 
của Trung Quốc khoảng 2,8 tỷ mỶ, đứng thứ 6 trên thế giới, chỉ sau Hhhp cột lsl cấy 
k sam, mí Ì cây 
Brazil, Nga, Canada, Mỹ và Indonesia. Thế nhưng, lương nước bình __ quý hiếm có riêng ở 
ân đấu người của Trung Quốc chỉ chiếm 1/4 lượng nước bình __ 'rung Quốc là loại 
quân đầu người của Trung Quốc chỉ ch g nước bình - uc nam ương 
quân đấu người theo tiêu chuẩn của thế giới. Lý thuyết tiếm năng _ danh mục bảo vệ 
la t ên n ng ngòi là 676 triệu KW, có thể cung cấ cấp một của Trung 
của ài nguyê ước sông vời là 67 6 lêu KW, có tHỂ cUNQCẾP  Quác Mặt sau của 
để lắp đặt các máy phát điện với công suất 378 triêu KW, đứng những chiếc lá xanh 
hình kim có hai lỗ 
: P khi màu trắng bạc, 
sự chẻnh lệch lớn, miến Nam nhiếu, miền Bắc ít; phía đông nhiếu, mỏi khi rung rính 
theo gió thối, ảnh 
bạc sẽ lấp lành sáng, 
F š k.#S vì vây mà loài cây 
Trữ lượng nguồn tài nguyên khoáng sản đã được xác định nấy duc ít f&n lễ 


của Trung Quốc có khoảng 160 loại, trong đó có hơn 20 loại đứng “ngán sam' 


đầu thế giới. Nhưng tài nguyên nước phản bố giữa các khu vực có 


phía tây ít 


đầu danh sách trên toàn thế giới. Vonfram, antimon, titan, vanadi, 





Địa lý Trung Quốc 


Khi vàng - động 
vắt quý hiếm có 
riêng ở Trung 
Quốc, chủ yếu sinh 
sống ở vùng Tây 
Bắc của Vân Nam 
và vùng nủi cao ít 
người sinh sống ở 
Tây Nam Tây Tang 








kẽm, đất hiếm (RE), magiẻ, pyrit, fluorit, barit, thạch cao, than chỉ là 


12 loại khoáng sản đứng đấu thế giới vế trữ lượng; thiếc, thủy ngân, 
amiäng, talc, than đả, molypden là 6 loại khoáng sản đứng thứ hai 
và thứ ba trên thế giới về trữ lượng; niken, chì, sắt, mangan, bạch 
kim là 5 loại khoảng sản đứng thứ tư trên thế giới vế trữ lượng. So. 
với trữ lượng của 45 loại khoáng sản chủ yếu trên thế giới thì Trung 
Quốc đứng thứ ba, là một trong số ít quốc gia có trữ lượng khoảng 
sản dối dào, chủng loại có thể kết hợp một cách cơ bản 


Trung Quốc là nước có nguồn tài nguyên động thực vật vô 
cùng phong phú trên thế giới, các loại động thực vật rất nhiều, 
thực vật bậc cao có 32.800 loại, động vật bậc cao có 1.040 loại 
Trong đó có không ít loài động vật quý hiếm như gấu trúc, khi 
vàng, cả sấu Dương Tử, cá heo, thủy sam, cây bồ câu v.v. đều là 
những “hóa thạch sống” không có ở bất cứ nơi nào khác trên trái 
đất. Để bảo vệ những động vật hoang dã quỷ hiếm cũng như môi 
trường sinh thái, Trung Quốc đã xây dựng hàng loạt khu bảo tồn 
thiên nhiên, trong đó có 19 khu còn tham gia vào mạng lưới bảo 
tồn thiên nhiên “Con người và sinh quyển” của Liên Hiệp Quốc. 


> Khái quá địa lý Trung Quốc 


Trung Quốc cỏ một hải vực rộng lớn, nguồn tải nguyên biển của Trung Quốc 
cũng vô cùng phong phú, có hơn 2.600 loại cá, các loại cá kinh tế chủ yếu nhất có 
hơn 50 loại, sự phát triển của nghề đánh bắt cá và nuôi trống thủy sản đếu có quy mô 
nhất định. Trong hải vực có mỏ dấu, khí thiên nhiên và hơn 20 loại khoáng sản như 
sắt, đồng, apatit, glauconite v.v., có những loại đã bắt đấu đi vào khai thác như những 
mỏ dầu trên biển ở Bột Hải. Về nguồn năng lượng trên biển, có trữ lượng ước tính là 
5,4 triệu KW, cũng đã tiến hành khai thác cục bỏ, chẳng hạn như tận dụng thủy triều 
vào việc phát điện, 

Tổng sản lượng của các loại tài nguyên ở Trung Quốc khá lớn, nhưng do dân số 
đông, nên rất nhiều tài nguyên trở nên ít ỏi hạn hẹp nếu tính bình quân đầu người, ví 
dụ như nguồn tài nguyên đất, tài nguyên nước và tải nguyên khoáng sản v.v.. Ngoài 
ra, việc phản bố các nguồn tài nguyên giữa các khu vực cũng không đóng đều. Ví dụ 
như nguồn năng lượng than, trong 760 tỷ tắn trữ lượng than trên cả nước, riêng khu 
vực ba tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây và Cát Lâm đã chiếm trên 70% tổng trữ lượng, còn các 
tỉnh thiếu năng lượng than gồm 9 tỉnh phia nam chỉ chiếm có 1,4%, Trong trữ lượng 
dầu mỏ đã được phát hiện và khai thác, phần lớn đều tập trung ở Đông Bắc, Tây Bắc 
và các khu vực duyên hải miến Bắc. Có đến 70% tổng trữ lượng khí thiên nhiên tập 
trung ở Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Tân Cương. Sự phân bố của nguồn tài nguyên nước 
cũng mất cân bằng nghiêm trọng, khu vực phía nam của tuyến núi Tấn - sông Hoài 
ở miền Đỏng Trung Quốc, diễn tích đất canh tác chỉ chiếm 36,3%, nhưng lượng nước 
lại chiếm đến 82,3% tổng lượng tài nguyên nước trên toàn quốc; còn phía tây của 
tuyến này có diện tích đất canh tác chiếm 63,7%, thì lượng nước lại chỉ chiếm 17,7% 
tổng lượng tài nguyên nước toàn quốc; nguồn tài nguyên nước ở miến Tây Bắc Trung 


© liên kết tư liệu 





xí Công in ân nước em hờ ác đâu th sy vụng 
.đưa một khối lượ 


__ Trường Giang để 








————————— 


__ Địa lý Trung Quốc 





Quốc lại càng khan hiểm hơn, diện tích đất ước chiếm 1/3 tổng diện tích lãnh thổ 
toàn quốc, nhưng tài nguyên nước chỉ chiếm 1/20 của cả nước. Nguồn năng lượng từ 
nước cũng phân bố không đống đếu, 70% tập trung ở khu vực Tây Nam. Đối với vấn 
đế nguốn tài nguyên phân bố mất cân đối này, Trung Quốc đang ra sức nghiên cứu 
khoa học và quy hoạch tổng thể, đống thời áp dụng các biện pháp như tăng cường 
sửa chữa cũng như xây dựng các tuyến đường sắt mới, đề tiếp tục cải thiện tình hình 
“vận chuyển than từ miền Bắc đến miền Nam”; xây dựng một công trình “Vận chuyển 
nước Bắc Nam” (Nam thủy Bắc điếu) vượt lưu vực, để từ đó giải quyết vấn đề thiếu 
nước ở miền Bắc. 


DÂN SỐ VÀ DÂN TỘC 


Trung Quốc là nước có dân số đông nhất trên thế giới, theo số liệu từ cuộc điều 
tra dân số toàn quốc lần thứ 5 diễn ra vào ngày 1 tháng 11 năm 2000, tổng dân số 
của Trung Quốc là 1,295 tỷ dân. Đến năm 2008, tổng dân số Trung Quốc đã lên đến 
con số 1,32802 tỷ dân, ước chiềm 20% dân số của cả thế giới. 


Trung Quốc là nước có mật độ dân số khá cao trên thế giới. Số liệu từ cuộc điều 
tra dân số lần thứ 5 cho thấy, mật độ dân số bình quân của cả nước là 134 người/kmỶ, 
cao hơn gấp 4 lãn so với mật độ dân số bình quân của thế giới. Dân số của Trung 
Quốc phân bố không đều, ở khu vực miền Đông mật độ dân số cao, đặc biệt là ở 
khu vực một số tỉnh thành thuộc duyên hải miền Đông Trung Quốc, mật độ dân 
số càng dày đặc, có đến 500 - 600 người/km°; mật độ dân số ở miến Tây tương đối 
thưa thớt, có nhiều nơi chỉ phân bố trung bình 10 người/km”. Nếu nhìn từ tình hình. 
phân bố giữa thành thị và nông thỏn, năm 2005, dân số thành thị là 543 triệu người, 
ước chiếm khoảng 41,77% dân số cả nước; dân số nông thôn là 757 triệu người, ước 
chiếm 58,23% tổng dân số. 


Tốc độ tăng trưởng dân số của Trung Quốc khá nhanh. Theo số liệu thống kê, 
năm 1949, dân số Trung Quốc mới là 540 triệu người, nhưng đến năm 1969, dân số 
đã tăng lên con số 800 triệu người. Kể từ thập niên 70 thế kỷ XX đến nay, nhà nước 
đưa ra chính sách kế hoạch hóa gia đình - sinh đẻ tốt, tỷ lệ sinh đã từ 34,11%o vào 
năm 1969 đã giảm xuống còn 12,29%o vào năm 2004; tỷ lệ sinh tăng trưởng tự nhiên 
của dân số cũng từ 26,08%o giảm xuống còn 5,87%o. Nếu tính từ tỷ lệ tăng tưởng tự 
nhiên vào năm 1970, kể từ khi thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình đến nay, 
Trung Quốc đã giảm bớt được 300 triệu người. 


Trung Quốc là một đất nước đa dân tộc thống nhất, có tất cả 56 dân tộc. Trong 
đó dân số của dân tộc Hán đông nhất, ước chiếm khoảng 92% tổng dân số; dân số 
của 55 dân tộc còn lại chỉ chiếm 8% dân số cả nước. Vì dân số ít nên theo thói quen 


Khái quá địa lý Trung Quốc _ 
„ 


Bản đồ phân bố dân tộc của Trung Quốc 


“—] 0àmộc Móng Có 
Dàn tộc Một 
Tae ng 
Dân tộc Duy Ngô NM (Uyghur) 
ântộc Miu (Mông) 
Dàn tc 0 
Dân tộc (hoảng 
Dàn BóY, 
Dàn tc lé liên 
Dàn tộc Màn 
-® | Dàn bóng 
Dân tố Dạo 
Dân tệ Bạc 
Dàn Thể Gà 
Dân lộ Mạ Nhi 
Dàn lộc Khazak 
Dậntặ hài 
cai Dân tộc Lé 
đản t Lâlục 1iJ dân c Sai 
đàntộcVa Nghi) PC” qunyetuje 
Ê  an0u TÍ dàn tắc Go 
# anGossn gH 
-C tt Là) tp lở) |TẾ” đán tá Xương 
XS tớ mù T11] dân tộc mó Mã 
tt an hep hy ăn hô 
“TÍ dàntộc Dòng Hương, TẾ Ì antọcUmee 






đàn Cảnh Pha đàn hạ đản ớc Bà lạng 
đành Bang đàmtộc ioAn đản Đượn 
dân tộc Kyrgyr -đân tộc Dục NgƯỡng. .đân tộc Hàch Tri. %4 
dàn tộc Thể ân tức Dugur dân tộc Môn ti. 

T| Antk 0u, đan lưnn Saneee 

T-| đàn Mục lào đan (hoa Ra) —| địntồcteed 

| An thương * Ì dân nợ ((oRko)- TẾ” dint@cleoham 


55 dân tộc đó được gọi là dân tộc thiểu số. Trong 55 dân tộc thiểu số, những dân tộc 
có dân số hơn hoặc gần bằng 5 triệu người gốm có dẫn tộc Choang, dẫn tộc Mãn, 
dân tộc Hồi, dân tộc H'mỏng, dân tộc Duy Ngô Nhĩ, dân tộc Thổ Gia, dân tộc Di, dân 
tộc Mông Cổ, dân tộc Tạng, trong đó dân tộc Choang có dân số trên 15 triệu người, 
là dân tộc có dân số đông nhất trong 55 dân tộc thiểu số. Trong những dân tộc có 
dân số dưới 100.000 người thi các dân tộc Mỏn Ba, Oroqen, Tatar, Hách Triết, Cao Sơn, 
Lhoba là 7 dân tộc có dân số tương đối it trong số các dân tộc thiểu số. 


| 
| 
| 
Trong sự phản bố khu vực của các dân tộc, dân tộc Hán phản bố rộng khắp | 
nhất, gần như phân bố ở khắp mọi nơi trên cả nước, tập trung sinh sống chủ yếu ở ba | 
lưu vực sông lớn là Hoàng Hà, Trường Giang và Châu Giang cũng như khu vực Đông _. 
Bắc. Tuy rằng 55 dân tộc thiểu số có dân số khá ít, nhưng phạm vi phân bố lại vôcùng  : 
rộng lớn, chủ yếu phân bố ở Nội Mông Cổ, Tân Cương, Tây Tang, Quảng Tây, Ninh Hạ Ị 
và Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Cam Túc, Thanh Hải, Tử Xuyên, Vân Nam, Quý Chảu,Hỗ  , 
Nam, Hố Bắc v.v.. Trong nội địa tỉnh Vân Nam có 25 dân tộc thiểu số có dân số trên 5 | 
triệu người, là tỉnh tập trung nhiều thành phấn dân tộc thiểu số nhất ở Trung Quốc. | 
| 


Địa lý Trung Quốc 











Bản đồ các khu vực hành chính Trung Quốc 








Chú thích bản đồ 


1. An Huy - Hợp Phi 

2. Phúc Kiến - Phúc Chảu. 

3. Cam Túc - Lan Châu 

4. Quảng Đồng - Quảng Châu. 
5. Quý Châu - Quỷ Dương 

6, Hà Bắc - Thạch Gia Trang 

7. Hà Nam - Trinh Châu. 

8. Hắc Long Giang - Cáp Nhi Tản 
9.Hồ Bắc - Vũ Hán. 

10. Hồ Nam - Trưởng Sa 

11, Cát Lâm - Trưởng Xuân: 

12. Giang Tô - Nam Kinh 

13. Giang Tây - Nam Xương 
14. Liêu Ninh - Thắm Dương 
15. Thanh Hải - Tây Ninh 

16. Tử Xuyên - Thành Đỗ 


3 Khái quá địa lý Trung Quốc 


17. Sơn Đông - Tế Nam 

18. Sơn Tây - Thái Nguyên 

19. Thiểm Tây - Tây An 

20. Đài Loan - Đài Bắc 

21. Văn Nam - Côn Minh 

32 Triết Giang - Hàng Châu. 

23. Hải Nam - Hải Khẩu 

24. Bắc Kinh - Bắc Kinh 

25. Thương Hải - Thương Hải 

26. Thiên Tản - Thiên Tân 

27. Trùng Khánh - Trùng Khánh 

28. Khu tư trị Nội Mông - Huhhot 

29. Khu tư trị Duy Ngỏ Nhĩ Tân Cương - Uriimgi 
30. Khu tự trí Tây Tang - Lhasa 

31. Khu tư trị dân tốc Choang Quảng Tây - Nam Ninh 
32. Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ - Ngắn Xuyên 


Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 








“=.=. 








Địa lý Trung Quốc 


Các dân tộc anh em của ở Trung Quốc đều là một thành viên trong đại gia đình 
dân tộc Trung Hoa. Chính sách dân tộc của nhà nước là: các dân tộc nhất loạt đều 
bình đẳng; nhà nước đảm bảo tất cả các quyến lợi hợp pháp đối với các dân tộc, 
nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị và áp bức các dân tộc, nghiêm cấm hành ví phá hoại 
đoàn kết các dân tộc, phản đối chủ nghĩa đại dân tộc (dân tộc lớn) và chủ nghĩa dân 
tộc địa phương; các dân tộc đều có quyến tự do sử dụng và phát triển văn tự và ngôn 
ngữ riêng của dân tộc mình, đếu có quyền tự do giữ vững và thay đổi các phong tục 
tập quán của dân tộc. Chính phủ Trung Quốc dựa trên quy hoạch hành chính toàn 
quốc thực hiện chế độ tự trị các vùng dẫn tộc, dưởi sự lãnh đạo thống nhất của nhà 
nước, lấy những khu vực có dân tộc thiểu số sinh sống để xây dựng các cơ quan tự trị 
tương ứng, thực hiện quyền tự trị, nhân dân các dân tộc thiểu số tự làm chủ dân tộc 
mình, quản lý những sự vụ địa phương của dân tộc mình. Hiện nay Trung Quốc có 
5 khu tự trị cấp tỉnh bao gồm Khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây, Khu tự trị Nội 
Mông Cổ, Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ và Khu 
tự trị Tây Tạng. Đồng thời, Trung Quốc còn thiết lập nhiều vùng tự trị cấp địa phương, 
cấp huyện, cấp xã... trên cả nước. 


Hiến pháp Trung Quốc chia các khu vực hành chính ra làm ba bộ phận: 


{1) Cả nước chia thành tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương; (2) 
Tỉnh, khu tự trị chia thành châu tự trị, huyện, huyện tự trị, thành phố; (3) Huyện, huyện 
tự trị chia thành thôn, thôn dân tộc, thị xã. Các thành phố trực thuộc trung ương và 
các thành phố lớn chia thành khu, huyện; Châu tự trị chia thành huyện, huyện tự trị, 
thành phố. Khu tự trị, châu tự trị, huyện tự trị đều là những nơi dân tộc tự trị. Xã, thị 
xã là những đơn vị hành chính cơ bản nhất của Trung Quốc, được chia rộng khắp cả 
nước. Theo quy định của hiến pháp, trong những lúc cần thiết, nhà nước có thể thiết 
lập các khu vực hành chính đặc biệt, khu hành chính đặc biệt là khu hành chính địa 
phương trực thuộc chính phủ trung ương. 





Trong đời sống thực tế, các tắng lớp cơ quan nhà nước địa phương cơ bản ở 
Trung Quốc được chia làm 4 cấp, bao gốm cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc địa 
phương), cấp huyện, và cấp xã. Có tất cả 34 đơn vị hành chính thuộc cấp đầu tiên, 
tức là 23 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc và 2 khu hành chính đặc biệt (Hồng 
Kông và Ma Cao). 


Sau khi Trung Quốc thực hiện chính sách cải cách mở cửa vào năm 1978, giữa 
cấp tỉnh và cấp thành phố địa phương đã từng đưa ra quy hoạch hành chính cấp 
tỉnh phụ, đó là một số thành phố thủ phủ tỉnh và những thành phố tương đối lớn do 
Quốc hội Trung Quốc phê chuẩn. 


KHU VỰC 
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC 





_ Địa lý Trung Quốc 
- 


0 





Dựa theo sự chênh lệch về không gian của điều kiện tự nhiên Trung Quốc, có 
thể chia Trung Quốc ra thành ba khu vực lớn không giống nhau: khu vực gió mùa 
phía đông, khu vực lục địa tây bắc và khu vực cao nguyên Thanh Tạng. Trong ba khu 
vực lớn này, dựa vào đặc điểm môi trường địa lý của Trung Quốc, lại có thể chia thành 
7 vùng địa lý, đó là: vùng Đông Bắc, vùng Hoa Bắc, vùng trung lưu - hạ lưu Trường 
Giang, vùng Hoa Nam, vùng Tây Nam, vùng Tây Bắc và vùng cao nguyên Thanh Tạng. 
Về môi trường tự nhiên và cảnh quan nhân văn, những vùng này đếu có một sức hấp 
dẫn đặc biệt riêng và có những đặc điểm riêng. 

Đại lục Trung Quốc chịu những ảnh hưởng rõ nét của gió mùa Đông Á, đặc 
biệt là ở khu vực gió mùa phía đông. Khu vực gió mùa phía đông được đề cập đến 
trong cuốn sách này bao gốm vùng Đông Bắc, vùng Hoa Bắc, vùng trung lưu - hạ lưu 
Trường Giang, vùng Hoa Nam, vùng Tây Nam, tính ra gồm những tỉnh như: tỉnh Hắc 
Long Giang, tỉnh Cát Lâm, tỉnh Liêu Ninh, tỉnh Hà Bắc, tỉnh Sơn Đông, tỉnh Sơn Tây, 
tỉnh Hà Nam, tỉnh Thiểm Tây, tỉnh Giang Tô, tỉnh An Huy, tỉnh Giang Tây, tỉnh Hồ Nam, 
tỉnh Hố Bắc, tỉnh Phúc Kiến, tỉnh Đài Loan, tỉnh Quảng Đông, tỉnh Hải Nam, khu tự trị 
dân tộc Choang Quảng Tây, tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Vân Nam, tỉnh Quý Châu, bốn thành 
phố trực thuộc trung ương là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh và khu 
hành chính đặc biệt Hồng Kông, Ma Cao. Điều kiện tự nhiên của khu vực gió mùa 
phía đông khá tốt, dân số dày đặc, kinh tế phát triển. 


VÙNG ĐÔNG BẮC 


Vùng Đông Bắc nằm ở khu vực Đông Bắc của Trung Quốc, phân vùng hành 
chính bao gốm ba tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lãm, Liêu Ninh. Phía bắc và phía đông 
của vùng này giáp với Nga và Triều Tiên, phía nam giáp với tỉnh Hà Bắc, về mặt địa lý, 
đây là vùng rất đặc biệt. 


Khai phá muộn, phát triển nhanh 


Trong những thời kỳ đầu của lịch sử Trung Quốc, vùng Đông Bắc luôn là nơi cư 
trú của các dân tộc thiểu số, nếu so sánh với lục địa, thì nơi này phát triển khá muộn. 
Trong giai đoạn nhà Minh (1369 - 1644), để phòng chống sự xâm nhập của các dân 
tộc thiểu số phương Bắc, triếu đình nhà Minh đã tăng cường phòng thủ trên tuyến 
Trường Thành từ Sơn Hải Quan đến Gia Dục Quan, hạn chế người dân ở lục địa trung 
nguyên ra khỏi Sơn Hải Quan đến vùng Đông Bắc khai hoang định cư. Mãi đến giai 
đoạn cuối thời kỳ nhà Thanh vào thế kỷ XVIII, với sự khuyến khích của triều đinh nhà 
Thanh, mới có một lực lượng khá lớn người dân di cư vào vùng Đông Bắc. Mặc dù 





Khu vực gió mùa Đông Bắc _ 

















như vậy, nhưng dân cư ở phía bắc của vùng Đông Bắc vẫn rất thưa thớt, có cả một 
vùng đất bao la rộng lớn chở được khai hoang. 


Vào đầu thế kỷ XX, vùng Đông Bắc bước vào giai đoạn khai thác mạnh mẽ, 
công nghiệp hiện đại được xây dựng và phát triển. Cùng với việc sửa chữa đường sắt 
ở vùng Đông Bắc và sự phát triển của ngành lâm nghiệp cũng như ngành khai thác 
khoáng sản đã kéo theo một lực lượng di dân rất lớn, dân số ở vùng Đỏng Bắc trở 
nên đồng đúc hơn. Vào thập niên 50, khu vực đồng bằng ở nửa phía bắc của vùng 
Đông Bắc trở thành trọng điểm đấu tư và khai thác, và ở đó đã được xảy dựng hàng 
loạt những nông trường cơ giới hóa với quy mõ lớn, 

So với các tỉnh thành lục địa khác ở trong nước, thì Liêu Ninh thuộc nơi có mật 
độ dân số cao, Hắc Long Giang thuộc nơi có mật độ dân số thắp, cỏn Cát Lâm thuộc 
nơi có mật độ dân số trung bình, dân tộc Hán chiếm trên 90% dân số, ngoài ra còn 
có dân tộc Mãn, dân tộc Nội Mông, dân tộc Triều Tiên, dân tộc Daur, dân tộc Oroqen, 
dân tộc Hối v.v.. 

Phong tục tập quán của dân cư vùng Đông Bắc có mối liên quan mật thiết với 
môi trường tự nhiên ở địa phương. Người Đông Bắc sống trong môi trường đất rộng 
người thưa, đất đai phi nhiêu màu mỡ trong suốt một thời gian dài nên tính cách họ 
cũng phóng khoáng cởi mở. Thời tiết ở vùng Đồng Bắc giá lạnh, dân cư thường có 
vóc dáng thấp, tường nhà xây dày, giữ ấm tốt; dân cư thường ngủ bên lỗ sưởi, thích 


- 


__ Địa lý Trung Quốc 


Sương muối, còn 
goi là thu quải 
(sương đong trên 
cây) là một hiện 
tương tự nhiên 
thường thấy vào 
mùa đông ở vùng 
Đông Bắc, sự hình 
thành của sương 
muối có liên quan 
chặt chẽ đến khi 
hâu giá buốt và đố 


ấm cao. 





uống rượu mạnh. Dân di cư ở vùng Đông Bắc hấu như đến từ 
khắp nơi trên cả nước, phong tục cưới hỏi lễ tết của dân cư địa 
phương vẫn giữ được không ít phong tục như ở lục địa. 


Vùng Đỏng Bắc là nơi cỏ nền công nghiệp hiện đại phát 
triển khá sớm. Ở những thành phố lớn như Thẩm Dương, Trường 
Xuân, Cáp Nhĩ Tân, tỷ lệ công nhân khá lớn. Do những ảnh hưởng 
của nến công nghiệp hiện đại, tố chất văn hóa của dân cư tương 
đối cao, đặc biệt là sau thập niên 50, một số ngành công nghiệp 
khai thác mỏ quặng với quy mö lớn được xây dựng nhanh chóng, 
sau khi một phần lớn dân cư có nghề nghiệp ổn định đã trở thành 
lớp công nhân có văn hóa và kỹ thuật. 


Khu vực gió mùa Đông Bắc 


Non nước bao quanh, sản phẩm đa dạng 


Điều kiện tự nhiên của vùng Đông Bắc vô cùng ưu việt. Dây 
Đại Hưng An ở phía tây, Hắc Long Giang và dãy Tiểu Hưng An ở 
phía tây cũng như núi Trường Bạch và sông Áp Lục ở phia đông 
cùng bao quanh ba phía: phía tây, phía bắc, phía đông của vùng 
Đông Bắc, nằm chính giữa là một dải đồng bằng phì nhiêu màu 
mỡ - đóng bảng Đông Bắc. Đồng bằng Đông Bắc là đồng bằng 
lớn nhất Trung Quốc, nó được tạo bởi ba bộ phận: đồng bằng 
sông Liêu ở phía nam, đồng bảng Tùng Nỏn (sông Tùng Hoa, sông 
Nộn) ở phía bắc và đống bằng Tam Giang (sông Hắc Long, sông 
Tùng Hoa và sông Ussuri). Đống bằng Đông Bắc có mùa đông dài 
và giả lạnh, khoảng thời gian không có sương là rất ít, nhưng khí 
hậu mùa hè lại ấm áp, điều kiên năng lượng nhiệt hoàn toàn có 
thể đáp ứng được nhu cấu sinh trưởng của cây trống mỏi năm, Lại 
thêm đất đai phì nhiêu nên nông nghiệp rất phát triển. Đây là nơi 
sản xuất các sản phẩm lương thực quan trọng của Trung Quốc 


Cây lương thực ở vùng Đông Bắc chủ yếu là ngô, cao lương, 
đậu nành, kẻ, lúa mỳ vụ xuân và lúa nước. Trong đó diện tích trồng 
ngô lớn nhất, sản lượng cũng cao nhất. Vùng Đông Bắc trồng cây 
cao lương đã có lịch sử từ rất lâu đời, diện tịch trống trọt trải đếU  ghu rừng Đỏng Bắc 
khắp vùng. Đậu nành là sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng ở đống _ là nơi sản xuất gỏ 
bằng Đông Bắc, chất lượng hảo hạng, sản lượng đâu nành ởtỉnh rừng lớn nhất của 


Trung Quốc. Trong 


ấ ứ( / lan 
Hắc Long Giang đứng đấu cả nước. Lúa mỳ vụ xuân ở Đông Bắc hình là cảnh rừng 


chủ yếu tập trung ở tỉnh Hắc Long Giang, ba mươi näm trở lại đây nguyan sinh thuộc 
khu vực khai hoang mới xây dựng, trình độ cơ giới hóa và tỷ lệ sản _ dãy Đại Hưng An 





.._ Địa lý Trung Quốc 


phẩm lương thực đều rất cao. Ngoài ra, vùng Đông Bắc còn là nơi chủ yếu trồng củ 
cải và cây đay. 


Các vùng núi non bao quanh khu vực Đông Bắc phân bố một diện tích rừng rất 
lớn, mật độ che phủ của rừng, trữ lượng gỗ và lượng gỗ được khai thác đều đứng đầu 
cả nước. Dây Đại Hưng An chủ yếu là rừng của những cây tùng lạc diệp, núi Trường 
Bạch chủ yếu là cây thông và các loại cây rụng lá, cây lá lớn khác sinh sống đan xen 
nhau. Cây thông đỏ ở dãy Tiểu Hưng An luôn cung cấp nguyên liệu gỗ xây dựng hảo 
hạng. Trải qua nhiều năm chặt phá, vùng rừng nguyên sinh ở Đông Bắc đâ không 
còn nhiều, chỉ còn đoạn ở phía bắc dãy Đại Hưng An mới có thể nhìn thấy cánh rừng 
nguyên sinh rộng lớn. 


Trong vùng rừng núi Đông Bắc còn có không ít động thực vật hoang dã quý 
hiếm. Nhân sâm, cùng với da thủy điêu (con chồn nhỏ) quý hiếm và lộc nhung hợp 
thành “Đông Bắc tam bảo” đều có ở vùng rừng núi Đông Bắc. Qua tìm tòi nghiên cứu 
nhiều năm, mọi người đã trồng cây nhân sâm trên vùng núi với một diện tích rất lớn, 
nuôi lộc nhung và thủy điêu theo phương pháp nhân tạo cũng vui mừng gặt hái được 
nhiều thành công. Ở khu vực núi Trường Bạch là nơi sinh sống của những loài hổ lớn 
nhất thế giới - là nơi cư trú của hổ Đông Bắc, do sự sản bắt của con người nên hiện 
nay loài hổ Đông Bắc đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Để bảo vệ các loại động 
thực vật quý hiếm và làm công tác nghiên cứu khoa học, Trung Quốc đã xây dựng 
một số khu bảo tồn thiên nhiên ở núi Trường Bạch và dãy Tiểu Hưng An v.v. trong đó 
khu bảo tồn thiên nhiên núi Trường Bạch có diện tích lớn nhất và đã gia nhập vào 
mạng lưới bảo vệ thiên nhiên “Con người và sinh quyển” của Liên Hiệp Quốc. 


Cơ sở công nghiệp nặng 


Ở vùng Đông Bắc, đặc biệt là ở khu vực Liêu Trung Nam Thẩm Dương!” có 
nguồn tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú, hơn thế chủng loại khá đấy đủ, 
do vậy đã tạo điều kiện tiên quyết ưu việt cho việc phát triển các ngành công nghiệp 
nặng. Nơi đây tiềm tàng một trữ lượng quặng sắt và than vô cùng dối dào, còn có cả 
những nguyên liệu phụ trợ cho việc luyện thép, các loại khoáng sản cũng hỗ trợ cho 
nhau rất tốt. Quặng sắt chủ yếu có ở An Sơn, Bản Khê và Liêu Dương, than có nhiều ở 
Phủ Thuận và Bản Khê, khoảng cách giữa hai loại tài nguyên này không cách xa bao 
nhiêu, thậm chí là có ở cùng một chỗ. 

Ngay từ đầu thế kỷ XX, Liêu Trung Nam đã tiến hành khai thắc quặng sắt và 
luyện thép với một quy mô nhất định, đồng thời, một khu công nghiệp cơ khí cũng 


(1)Là một quần thế các thành phố, với Thắm Dương và Đại Liên là thành phố hat nhân, ngoài ra còn bao gốm An 
Sơn, Phủ Thuận, Bản Khê, Đan Đông, Liêu Dương, Dinh Khấu, Bàn Cẩm, Thiết Linh và các thành phố. 
khác. Đây là khu vực có mật độ đô thị dày đặc, các thành phố lớn chiếm tỷ lệ rất cao. 








Khu vực gió mùa Đông Bắc 


được xây dựng ở nơi đảy. Đến thập niên 50, nhà nước nỏ lực hơn nữa trong việc xây 
dựng khu công nghiệp nặng này, mở rông và sửa chữa lại các xí nghiệp liên hợp gang 
thép An Sơn và Bản Khê v.v. xây dựng thêm các nhà máy cơ khi quy mô lớn với trọng 
tâm là các loại máy móc công nghiệp hang nặng, chính những nỗ lực ấy đã khiến cho 
khu công nghiệp già nua này bước lên một tắm cao mới, trở thành cơ sở công nghiệp 
nặng lớn nhất trên cả nước. Cho đến ngày nay, khu công nghiệp nặng Đông Bắc 
vẫn chiếm một tỷ lệ khã lớn, trong đó tỷ lệ của ngành công nghiệp nặng ở Liêu Ninh 
đứng đấu các tỉnh, thành phố và khu vực trên cả nước 


Trong các ngành công nghiệp nặng Đông Bắc, ngành luyên kim, chế tạo các loại 
mảy móc công cụ hạng vừa, chế tạo các thiết bị tram điên hạng lớn là những ngành 
sản xuất chủ yếu nhất. Ngoài ra, khai thác than và khai thác dấu khí, lọc hóa dấu, chế 
tạo xe hơi v.v. cũng có một vị trí quan trọng trên cả nước. Công ty Gang thép An Sơn 
và Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Bản Khê được hợp thành “Cơ sở gang thép 
An Bản” đã sản xuất ra các loại thép, gang cung cắp cho các nơi trên toàn quốc 


Đống bằng Đỏng Bắc có chứa nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí thiên nhiên võ 
cùng phong phú. Từ cuối thập niên 50 của thế kỷ XX, nhà nước đã phát hiện thấy dầu 
mỏ ở đồng bằng Tùng Nẵn thuộc tỉnh Hắc Long Giang, sau đó không lâu, nơi này đã 
được hình thành một quy mô sản xuất lớn với tên gọi là “Mỏ dấu Đại Khánh”. Trong 
vòng mấy chục năm kể từ năm 1963, dấu mỏ của Trung Quốc đã có thể tự cung tự 
cấp, và nguồn dấu mỏ chủ yếu nhất đếu từ Đại Khánh. Hiện nay, mỏ dấu Đại Khánh 


vẫn đang là mỏ dấu lớn nhất ở Trung Quốc, sản lượng mỗi năm của mỏ dấu này luôn 
ồn định ở mức 50 triệu tấn trở lên, lại thêm mỏ dầu Liêu Hà và mỏ dấu Cát Lãm được 
khai thác sau này, đã giúp cho sản lượng của mỏ dầu Đóng Bắc luôn chiếm từ 1/3 cho 
đến 1/2 tổng sản lương dầu mỏ của cả nước. 


Mò dầu Đại Khánh 
được xây dựng và 
đi vào khai thác 
từ năm 1960, gồm 
48 giếng dấu quy 
mô lớn nhỏ khác 
nhau tạo thành 
Diện tích của mỏ. 
dấu Đai Khánh vào 
khoảng 6000km? 
Trong ảnh là giếng 
dầu Lạt Ma Điện 
nằm trong mỏ dầu 


Đai Khánh. 





3 


Địa lý Trung Quốc 


- 
6 


© Liên kết tư liệu 








Éøcung Thám Dươn bá đấu đượ sô dưng vào năm 695. hoàng cơng uợc người intộc ân. 
ÿ đấu củ Tho VỆ DhÌng lợn xu re 0 ntRgi 4 | 


Xưởng chế tạo ô tô Đệ nhất Trường Xuân (hiện là Tập đoàn Xe hơi Đệ nhất Trung 
Quốc) là xưởng ô tỏ đầu tiên được xây dựng tại Trung Quốc. Trải qua nhiều năm xây 
dựng và phát triển, xưởng này đã trở thành cơ sở nghiên cứu và sản xuất ô tô hiện đại 
hóa có quy mô lớn nhất, mặt hàng toàn diện nhất trong ngành công nghiệp ô tô của 
Trung Quốc. Tập đoàn này có tài sản cố định lên đến hơn 50 tỷ nhân dân tệ, sản xuất 
hơn 550 loại xe thuộc 6 dòng xe lớn là xe hạng nặng, hạng vừa, hạng nhẹ, hạng nhỏ, 
dòng xe buýt và dông xe khách. Tập đoàn ô tỏ này đã trở thành trụ cột trong ngành 
công nghiệp chế tạo ö tô của Trung Quốc. Công nghiệp chế tạo xe khách, xe máy, xe 
xúc kéo của Trường Xuân cũng có một vị trí rất quan trọng trên cả nước. 


Thẩm Dương là thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, là thành phố công nghiệp lớn nhất 
của vùng Đông Bắc, đống thời cũng là đấu mối giao thông và trung tâm kinh tế của 
vùng Đông Bắc, dân số hiện nay có hơn 5 triệu người. Trong lịch sử, Thẩm Dương đã 
từng là thủ đô tạm thời của vương triều cuối cùng ở Trung Quốc - vương triều Mãn 
Thanh (1616 - 1911). Cố cung nằm giữa trung tâm thành phố hiện nay vẫn được bảo 
tồn nguyên vẹn. Lãng phía bắc và lăng phía đông, nơi mai táng thủy tổ sáng lập nên 
vương triếu Mãn Thanh - Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Nurhachi) và Hồng Thái Cực (Hung Taji) 
cũng là di tích nổi tiếng ở Thẩm Dương. 

Thẩm Dương nằm ngay cạnh khu vực sản xuất gang thép - thành phố An Sơn 
và thành phố Bản Khê, cách khu khai thác than đá ở Phủ Thuận cũng không xa. Từ 
Thẩm Dương đi về phía nam là cảng biển ở thành phố Đại Liên, giữa hai thành phố có 
đường sắt và đường cao tốc nối liền. Các mặt hàng sản xuất ở Thẩm Dương rất phong 
phú, giao thông thuận tiện, nơi đây hội tụ đủ mọi điếu kiện để phát triển thành một 
thành phố công nghiệp nặng. Thẩm Dương là cơ sở sản xuất máy móc công cụ lớn 
nhất trên cả nước, cũng là nơi quan trọng chuyên sản xuất quạt hút hạng lớn, máy 
bơm hạng lớn và máy biến áp hạng lớn. 

Thành phố Đại Liên nằm ở phía nam trên bán đảo Liêu Đông, là khởi điểm phía 
nam của tuyến đường sắt Thẩm Đại (thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh - thành 














Khu vực gió mùa Đông Bắc 


phố Đại Liên tỉnh Liêu Ninh) và tuyến đường cao tốc Thảm Đại. Đây là nơi có vị trí địa 
lý ưu việt, giao thông vô cùng thuận lợi, là cánh cửa dẫn đến con đường xuất nhập 
khẩu trên biển của vùng Đỏng Bắc. Cảng Đại Liên rộng lớn, nước sâu, cả năm không 
bị đóng bảng, qua nhiều năm xây dựng, cảng dấu thö Vịnh Niềm Ngư đã được xây 
dựng trong khu vực cảng này, các tuyến õng dẫn dâu Đại Khánh cũng trực tiếp thông 
qua cảng, thông lượng tăng lên gấp bỏi. Đại Liên có gần 30 chỏ neo đậu dành cho. 
tàu biển tải trọng hàng vạn tản, chỗ neo đậu säu nhất có thể neo đậu các loại tàu có 
tải trọng từ 50.000 đến 100.000 tấn. Cảng Đại Liên chỉ đứng sau cảng tổng hợp thứ 
hai của Trung Quốc nằm ở Thượng Hải, thông lượng hàng hóa chỉ đứng sau cảng 
Thương Hải và cảng Tần Hoàng Đảo. 


VÙNG HOA BẮC 


Vùng Hoa Bắc bao gồm 5 tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây 
và 2 thành phố trực thuộc trung ương là Bắc Kinh và Thiên Tản. Vùng Hoa Bắc nằm ở 
trung lưu và hạ lưu Hoàng Hà, phía tây là cao nguyên Hoàng Thổ, phía đông là đồng 
bằng Hoa Bắc, Hoàng Hà đóng mốt vị trí quan trong trong khu vực này. Văn hóa 
Hoàng Hà - tiêu biểu cho văn minh Trung Hoa cũng bắt nguồn từ nơi đảy. 

















Địa lý Trung Quốc 


Đồng bằng Hoa 
Bắc, chủ yếu được 
hình thành bởi sự 
bối đáp của ba con 
sông Hoàng Hà 
sông Hoài và Hải 
Hà, là vùng nông 
nghiệp được khai 
thác tương đối 


sớm ở Trung Quốc. 





Lịch sử và văn hóa truyền thống lâu đời 


Vùng Hoa Bắc là khởi nguồn quan trọng của dân tộc Trung 
Hoa. Từ những văn vật khảo cổ được khai quật có thể thấy, người 
vượn Bắc Kinh ở Châu Khầu Điểm - Bác Kinh và người vượn Lam 
Điếm - Thiểm Tây là những người cổ đã từng sinh sống ở nơi đây 
vào khoảng 50 - 60 vạn năm và 80 vạn năm trước, họ là tổ tiên 
của dân tộc Trung Hoa. Vào thời đại đồ đá mới cách đây khoảng 
5 đến 6.000 năm về trước, dấu chân của người viễn cổ đã cỏ trên 
khắp vùng Hoa Bắc. Những vật cổ đã được khai quật cho thấy, 
bấy người nguyên thủy hồi đó đã có nghề nông và nghề chăn 
nuôi gia súc nguyên thủy. Di chỉ Bán Pha ở Tây An, Thiểm Tây là 
những di chỉ điển hình tiêu biểu của văn hóa đồ đá mới. Lăng 
tầm của Hoàng Đế - thủy tổ của dân tộc Trung Hoa trong truyền 
thuyết, cũng nằm trên núi Kiểu ở huyện Hoàng Láng, Thiểm Tây; 
những dấu tích sinh hoạt của ba đời đế vương thượng cổ sau 
hoäng đế là Nghiêu, Thuấn, Vũ cũng đều được tìm thấy ở hạ lưu 
sông Phần. Nhà nước chiếm hữu nô lệ sớm nhất ở Trung Quốc là 
nhà Hạ (2070 - 1600 trước Công nguyên) và nhà Thương (1600 
1046 trước Công nguyên) cũng sinh sống chủ yếu trên khu vực 
này. Ấn Khư ở Tiểu Đồn, An Dương 
~ Hà Nam là kinh đô mang tính toàn 
quốc vào cuối đời nhà Thương. Thời 
đó, Trung Quốc đã bước vào xã hội 
chế độ chiếm hữu nö lệ hoàn thiện, 
có nghề luyện kim đúc đồng khả 
pht triển. TỪ những văn tự khắc 
trên xương cốt động vật đã khai 
quật được, có thể thấy, Hán văn tự 
với hơn 3000 năm lịch sử đã bước 
đấu được hình thành vào thời đó. 
Tấn Thủy Hoàng - một đế vương 
hùng tài đa lược của Trung Quốc đã 
lấy đồng bằng Vị Hà (thuộc địa phận 
tỉnh Thiểm Tây) ở phía tây bắc Trung 
Quốc làm căn cứ, xây dựng nên 
vương triếu Tần thống nhất (221 - 
206 trước Công nguyên). Hai đỉnh 
cao của xã hội phong kiến Trung 


Khu vực gió mùa Đông Bắc 


Động đá Long 
Môn ở thành phố 
Thẩm Dương tỉnh 
Hà Nam được 
điêu khắc từ 1.500 
năm trước, có hơn 
100.000 bức tương 
đã được tạo ra 








Quốc là nhà Tây Hán và nhà Đường (618 - 907) đếu lần lượt dựng đỏ ở Trường An 
(nay thuộc thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây), đế lại không biết bao nhiêu di tích lịch 
sử quý giá cho hậu thế. Trong một khoảng thời gian rất dài về sau này, đồng bằng 
Hoa Bắc luôn là một trong những khu vực có nến kinh tế phát triển mạnh của Trung 
Quốc, và cũng là trung tâm chỉnh trị của Trung Quốc. Trong 7 kinh đô lớn của Trung 
Quốc, riêng vùng Hoa Bắc đã cỏ tới 5 kinh đö, đỏ là Tây An ở Thiểm Tây, Bắc Kinh và 
thành phố An Dương ở tỉnh Hà Nam, thành phố Lạc Dương và thành phố Khai Phong. 
Những kinh đô này đều có rất nhiều các di tích lịch sử, trong đó, Tây An là thành phố 
du lịch nổi tiếng với những di tích lịch sử chỉ sau Bắc Kinh. Hầm mộ tượng binh mã 
số 1 và số 2 được phát hiện trong khu lăng mộ Tắn Thủy Hoàng ở khu vực gần Tây An 
đã được mở cửa đề du khách tham quan sau một thời gian dài khai quật và trùng tu. 
Tượng binh mã Tần Thủy Hoàng được coi là “Kỳ quan thứ 7 của thể giới”. 


Truyền thống văn hỏa của Trung Quốc bắt nguồn từ rất xa xưa. Văn hóa Trung 
Quốc được hình thành bởi hai nguốn quan trọng. Đó là học thuyết Nho gia với nhân 
vật tiêu biểu là Khổng Tử và học thuyết Đạo gia với nhân vật tiêu biểu là Lão Tử. 
Khổng Tử (551 - 479 trước Công nguyên) tên thật là Khâu, tự là Trọng Ni, là nhà tư 
tưởng, nhà chính trị và nhà giáo dục lớn của Trung Quốc vào cuối thời Xuân Thu, là 


Địa lý Trung Quốc 


Thái Sơn, di sản 
văn hóa thế giới và 


người đã sảng lập 
nên học phái Nho 
gia. Theo sử sách, 
Khổng Tử có 3000 
đệ tử, trong đó có 
hơn 70 người đều 
là những nhân vật 
nổi tiếng. Nội dung 


di sản thiên nhiên 
thế giới 


trong học thuyết 
Nho gia chủ yếu 
phản ánh qua các 
tác phẩm kinh điển 
của Nho gia được 
Khổng Tử truyền lại 
cho các đệ tử của 
mình, rối các đệ tử 
lại tiếp tục truyền 
cho đời sau, đó là 
“Luân ngữ, “Trung 
dung; “Đại học” và 
“Mạnh Tử” Khổng 
Tử và người kế thừa chủ yếu nhất là Mạnh Tử chủ yếu sống ở khu vực huyện Trâu 
thành phố Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông. Học thuyết Nho gia do họ sáng lập nên cũng 
được gọi là "Khổng Mạnh chỉ đạo” (Những đạo lý của Khổng Tử và Mạnh Tử), cùng 
với quá trình chỉnh lý của các học giả trong lịch sử và sự đề xướng của người thống 
trị, học thuyết này đã trở thành chủ lưu trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, 
có tấm ảnh hưởng sâu sắc đối với văn hóa Trung Quốc nói riêng và văn hóa phương 
Đông nói chung. Vì thế mà Khổng Tử đã được vinh danh là một trong “Mười nhà tư 





© Liên kết tự liêu 


“Nhạc” tức là ngọn núi cao lớn sửng sững. Trung Quốc cổ đại đã gọi năm ngọn núi cao ở phía đông, 
nam, tây, bắc và chính giữa của khu vực trung nguyên là “Ngũ nhạc“ Năm ngọn núi này là; Đông: nhạc 
Thái Sơn nằm ở thành phố Thái An tỉnh Sơn Đông; Tây nhạc Hoa Sơn, nằm ở thành phố Hoa Âm tỉnh. 
Ị 9 v2 N6 Bọ CA ác" c mới đu tt emlrseisbfrbs nằm 





Khu vực gió mùa Đông Bắc 


tưởng lớn cổ đại của thể giới“ Lão Tử cũng là nhà tư tưởng trong thời kỳ Xuân Thu, 
là người sảng lập nên học phải Đạo gia. Tương truyền Lão Tử họ Lý, tên Nhiếp, tự là 
Đam, tên cũ là Lão Đam, ông đã từng là quan sử quản lý kho sách vào đời nhà Chu, về 
sau ông từ quan về ở ẩn. Những năm đầu, Lão Tử chủ yếu sống vả hoạt động trong 
linh vực học thuật ở Lạc Dương - kinh đỏ dưới vương triều nhà Chụ, tài liệu triết học 
quan trọng ông để lại cho đời là cuốn “Đạo đức kinh” Khổng Tử vào Lão Tử đều là con 
cháu của vùng đất Hoa Bắc, họ sảng lập và đại diện cho hai học thuyết là Nho giáo và 
Đạo giáo, có ảnh hưởng đối với văn hóa Trung Hoa suốt hơn 2.000 năm, cho đến nay 
vẫn có những ý nghĩa hiện thực nhất định, 


Tại Khúc Phụ ngày nay vẫn còn bảo tón Khổng Miếu để thờ bái Khổng Tử, 
Khổng Lắãm - nơi mai táng con cháu nhà họ Không và Không Phủ đã được trùng tu, 
ba di tích này được gọi là “Tam Không” Không Miẻu, Không Phủ và Khổng Lâm ở 
Thành Nam huyện Trâu tuy quy mô không lớn bằng “Tam Khổng? nhưng hình dáng 
và bỏ cục hoàn toän giống nhau. Hai chùm di tích lịch sử này được các nhà thống 
trị trong lịch sử Trung Quốc và những nhà văn hóa vỏ cùng coi trọng, và được coi 
là “Khổng Mạnh tang tử chí bang, văn hỏa phát tường chi địa” (Quê cha đất tổ của 
Khổng Tử, Mạnh Tử, là nơi khởi nguón của văn hỏa), trải qua nhiều lần trùng tu, đã để 
lại nhiều văn hiển lịch sử quỷ báu 


Cách “Khổng Mạnh chỉ bang” không xa về phia bác, một ngọn núi cao ngất - 
Thái Sơn sừng sững đứng giữa đống bằng Hoa Bắc. Cổ nhãn Trung Quốc nói rằng 


Nhà hắm - kiến 
trúc truyền thống 
trên cao nguyên 


Hoàng Thổ. 





Địa lý Trung Quốc 


“Đăng Thải Sơn nhỉ tiểu thiên hạ” (Leo lên Thải Sơn mới thấy thiên hạ thật nhỏ bé), 
Thái Sơn được Trung Quốc cổ đại gọi là “Ngũ nhac chỉ thủ” (Ngọn núi đứng đấu trong 
5 ngọn nủi), trong đó đỉnh núi chính là đỉnh Ngọc Hàng có độ cao 1.545m so với mực 
nước biển, sừng sững trên mặt đất, hùng vĩ võ cùng. Đại Miếu dưới chân núi Thái 
Sơn là một trong những kiến trúc cổ lớn nhất ở Trung Quốc, trong miếu còn lưu giữ 
không ít bia khắc nổi tiếng trong lịch sử. Hai bên đường lên Thái Sơn, có một số lượng 
lớn có những chạm khắc đá trên vách nủi cheo leo, cũng có một giá trị văn vật vô 
cùng quan trọng, 


Cao nguyên Hoàng Thổ 


Nếu nhìn từ mặt địa hình, vùng Hoa Bắc chủ yếu được tạo bởi hai đơn vị địa 
mạo lớn là đồng bằng Hoa Bắc và cao nguyên Hoàng Thổ. 


Cao nguyên Hoàng Thổ và đồng bằng Hoa Bắc, một cái ở phía tây, một cái ở 
phía đông, ở giữa bị chia cách bởi hàng loạt dãy núi như núi Thái Hành, nằm trong 
bậc thang thứ hai và bậc thang thứ nhất trong ba bặc thang địa hình của Trung Quốc 
Địa hình giữa chúng có một mối quan hệ công hợp, những hợp chất như hoàng thổ 
được tích tụ trên cao nguyên Hoàng Thổ đã cung cấp những nguyên liệu phong phú 
cho việc hình thành nên đồng bằng Hoa Bắc, những con sông lớn nhỏ như Hoàng Hà 
chính là “sợi dây” vận chuyển những nguyên liệu này. Có thể nói, nếu không cỏ cao 
nguyên Hoàng Thổ, sẽ không có đồng bằng Hoa Bắc hiện nay, 


Do giỏ mưa xói 
mòn nên địa hình 
của cao nguyễn 
Hoàng Thố đã hình. 
thành một cảnh 
quan tự nhiên 
với địa hình nứt 
vỡ, trằm ngàn 
khe rãnh đan xen 
ngang đọc 





Khu vực gió mùa Đông Bắc 


Cỏ thể nói Hoàng Thổ là cao nguyên độc nhất võ nhị trên thế giới, diện tích 
lớn, ước khoảng 300.000 km”. Độ dày của hoàng thổ cũng rất lớn, độ dày lớn nhất 
có thể lên đến 100 - 200 mét. Đất ở khu vực này nâu vàng, chất đất tơi xốp, qua sự 
xói mòn của gió mưa suốt thời gian dài, đã hình thanh nên hình thái địa mạo độc 
đáo trên thế giới. Địa mạo hoàng thổ có thể chia thành bình nguyên hoàng thổ, núi 
hoàng thổ và đồi hoàng thổ. Bình nguyên hoàng thổ là bế mặt nguyên thủy của cao. 
nguyên Hoàng Thổ, trên đỏ đất đai bằng phẳng, thôn trang chỉ chít. Hiện nay, trên 
cao nguyên Hoàng Thổ rất khó tìm thấy các bình nguyên hoàng thổ có diện tích 
lớn nữa. Núi hoàng thổ nằm giữa hai khe rãnh, qua quá trình gọt xén rồi biến thành 
những đồi hoàng thổ chia tách khỏi nhau. Vì thế, có người gọi địa mạo hoàng thổ này 
là “Thế giới được một vị thần điên rồ nhào nặn” Đi với sự hình thành của hoàng thổ, 
đến nay vẫn đang được tranh luận. Cách nói khá phổ biến là, những mảng lớn hoàng 
thổ trên cao nguyên Hoàng Thổ được hình thành bởi các trầm tích của các hạt đất 
mịn màu vàng được gió tây bắc thổi từ cao nguyên Mông Cổ và hoang mạc Góbi về. 
Đương nhiên, thời gian hình thành nên cao nguyên Hoàng Thổ tương đối dài, theo 
tính toán của các nhà khoa học, ít nhất phải đến mấy chục vạn năm. 

Môi trường nguyên sinh của cao nguyên Hoàng Thổ là thảo nguyên rừng, trên 
cao nguyên cây cối rậm rạp, những nơi tương đối thấp thì sinh trưởng các cánh rừng 
nhỏ. Trải qua những hoạt động của con người trong mấy ngàn năm, chăn thả, khai 
hoang... thảo nguyên nguyên sinh đã bị phá hoại, rừng cũng theo đó mà biến mất, 
sự xói mòn của gió mưa vô tình đã hình thành nên những khe rãnh lớn nhỏ dày chỉ 
chít. Quan sát cao nguyên Hoàng Thổ từ trên máy bay, sẽ thấy từng khe rãnh kênh 
rạch giống y như những cành cây to nhỏ đan xen khắc trên mặt đất khổng lồ, đúng là 
một bức tranh kỳ lạ và đặc sắc. 


Trong hoàng thổ có chứa nhiều calcium carbonate, những lúc khô ráo bể mặt 
rất cứng, nhưng chỉ cần gặp một trận mưa thì đất lại trở nên rất mềm, trở thành một 
bãi bùn đất, trôi theo dòng nước. Đó chính là lí do vì sao mà ở cao nguyên Hoàng 
Thổ, tình trạng xói mòn đất diễn ra vô cùng nghiêm trọng. Một lượng phù sa sinh ra 
bởi sự xói mòn đã làm cho Hoàng Hà chảy qua đây trở thành con sông có chứa hàm 
lượng phù sa nhiều nhất trên thế giới. Bình quản mỗi năm, Hoàng Hà lưu chuyển về 
phía hạ lưu hơn 1,6 tỷ tấn phù sa. 


Trên cao nguyên Hoàng Thổ có không ít con sông nhỏ, ngoài con sông chính là 
Hoàng Hà, còn có nhiều nhánh sông nhỏ của dòng sông này như: sòng Vị, sông Kinh, 
sông Phần, sông Thúc, sông Diên v.v., những thung lũng được hình thành bởi những 
dòng sông này như thung lũng sông Phần và thung lũng sông Vị đều có điều kiện 
thủy lợi rất tốt, trống nhiếu lúa mỳ, bông, là khu vực đông đúc giàu có nhất trên cao 
nguyên Hoàng Thổ. 


Địa lý Trung Quốc 





Dòng Hoàng Hà 


quanh co uốn lượn 
trên thảo nguyên 
Nhược Nhi Cải 
(Ruoergai) thuộc 
tỉnh Tử Xuyên 


. Hoàng Hà 


Hoàng Hà là dòng sông lớn 
thứ hai của Trung Quốc. Nó được bắt 
nguồn từ thung lũng Ước Cổ Tông 
Liệt trên sườn bắc của núi Bayan Har 
thuộc tỉnh Thanh Hải, từ đó chảy 
về hướng đông và chảy qua 9 tỉnh, 
thành phó trực thuộc và khu tự trị 
như Thanh Hải, Tứ Xuyên, Trùng 
Khánh, Cam Túc, Ninh Hạ, Nội Mông 
Cổ, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn 
Đông v.v., đổ ra Bột Hải tại huyện 
Khẩn Lợi tỉnh Sơn Đông, lưu trình dài 
5460km. Sông Hoàng cũng đồ vào 
nhiều sông nhảnh như Niết Thủy, 
sông Thao, sông Kinh, sông Vị, sông 
Lạc, sông Phần, sông Y, söng Tầm v,v., 
diện tích lưu vực rộng 752.400 km” 
Những nơi sông Hoàng chảy qua 
đếu có đất đai phì nhiêu màu mỡ, có 
những đồng cỏ nước thiên nhiên vô 
cùng tươi tốt, khoáng sản dõi dào, non sông tráng lệ. Lưu vực sông 
Hoàng và những vùng đất bẻn sỏng Hoàng có đến hơn 20 triệu 
mẫu đất canh tác trồng trọt, dân số là 110 triệu người. 


Theo thói quen, Hoàng Hà chia làm ba đoan là thượng lưu, 
trung lưu và hạ lưu. Từ đấu nguồn sông đến huyện Togtoh của 
khu tự trị Nội Mông là thượng lưu, từ Togtoh đến huyện Mạnh Tân 
của tỉnh Hà Nam là trung lưu, từ huyện Mạnh Tân trở xuống là hạ 
lưu. Hoàng Hà ở đoạn thượng lưu chảy trên cao nguyên Thanh 
Tạng, lương nước ổn định, lượng phù sa trong nước tương đối it. 
Trung lưu Hoàng Hà chảy qua cao nguyên Hoàng Thổ, một lượng 
lớn hoàng thổ bị xỏi mòn chảy xuống sông Hoàng, trong nước gia 
tăng nhanh chóng và trở thành một “dòng sông màu vàng” đúng 
với tên gọi của nó. Hoàng Hà là dòng sông kỳ lạ và đặc biệt nhất 
trên thế giới, kỳ lạ ở lượng phù sa, trung bình trong mỗi mét khối 
nước sông, có chứa 37,6kg phù sa. 


Sau khi Hoàng Hà đồ vào đồng bằng Hoa Bắc, dòng chảy 
đột ngột châm lại, phù sa cuốn theo dòng nước nhanh chóng 


Khu vực gió mùa Đông Bắc 


đóng lai làm cho lòng sòng mỏi lúc một cao lên. Lượng phù sa ngưng tu lại hết năm 
này qua năm khác, đã hình thành nên một “dòng sông treo” trên mặt đất hiếm thấy 
ở khu vực hạ lưu Hoàng Hà. Theo tính toản, hiện nay, trung bình mỗi năm lòng sông 
Hoàng cao thêm hơn 10 mm. Khi Hoàng Hà bị phù sa ngưng tụ làm cho lòng sông 
cao hơn hai bên, thì việc Hoàng Hà gay lũ lụt và đảo dòng chảy là điều khỏ trảnh 
khỏi. Theo ghi chép trong sử sách, trong vòng 2.500 năm nay, Hoàng Hà đã gây ra 
1.500 trận lũ, đảo dòng chảy 26 lấn, trung bình cứ ba năm lại xảy ra hai lần, phạm vi 
ảnh hưởng ở miền Bắc đến cả Thiên Tân, ở miễn Nam đến cả söng Hoài, có thể nói, 
nguyên vùng đồng bằng Hoa Bắc, nơi nào cũng có thế tìm thấy dẫu tích đảo dòng 
chảy của sõng Hoàng. Lũ lụt trên söng Hoàng và tình trạng đổi dòng chảy của sông 
Hoàng liên tục được ghỉ trong sử sách, tình trang đỏ đã gây ra biết bao nhiêu thảm 
họa nghiêm trọng cho người dân sinh sống ở vùng hạ lưu. Sách sử ghi lại rằng “Nước 
lũ tràn vế, nhà cửa tröi dạt khắp nơi” “Đất khỏng nhà trồng, đói rách trăm bế” đều là 
những ghi chép chãn thực nhất về những thảm họa do Hoàng Hà gây nên, Vì thể, 
Hoàng Hà còn được mệnh danh là “Nỏi lo của Trung Quốc”. 


Thế nhưng, Hoàng Hà lại là một dòng sông vi đai, nước sông Hoàng cuốn cuôn 
đã nuôi lớn chảu con Hoàng Hà, tạo nên một trong những nến văn minh cổ xưa nhất 
thê giới - Văn minh Hoàng Hà. Văn hóa Hoàng Hà mày nghìn năm nay vản còn được 
tiếp nối đời đời, những điều ấy có một mỗi quan hệ mắt thiết với dòng sông này. 


Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, Hoàng Hà bước vào một 
giai đoạn lịch sử mới. Sự ổn định của đất nước và sư phát triển kinh tế, đã tạo nên 


Thắc nước Hồ Khẩu 
nằm ở đoạn trung 
lưu của Hoàng Hà, 
nước sông màu 
vàng cuốn cuộn đổ 
xuống thác đốc 30 
m, giống hệt cảnh 
nước trong một 
chiếc hồ lô vĩ đại 
đố ra ngoài, hình 
thành một thác 
nước rất trắng lễ 








Địa lý Trung Quốc 


những điều kiện quan trọng cho việc trị thủy Hoàng Hà và ngăn chăn lũ lụt trên sông 
Hoàng. Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều để gia cố và nâng cao mấy nghìn 
mét đê hai bên bờ Hoàng Hà, khoanh vùng những khu vực thấp trũng thường xuyên 
bị lũ lụt. Ở vùng trung lưu, việc kiên trì công tác bảo tồn đất và nước trong suốt thời 
gian dài đã gặt hái được những hiệu quả rõ rệt. Ở những nơi có điều kiện thuộc vùng 
trung và thượng lưu Hoàng Hà, Trung Quốc cho xây dựng hàng loạt các công trình 
thủy điện, có tác dụng vỏ cùng quan trọng trong việc ngăn lũ và điều tiết dòng nước 
đối với vùng hạ lưu, còn phát huy cả hiệu quả mang tính tổng hợp, đó là phát điện 
và cung cấp nước. Hơn 50 năm dựng nước cho tới nay, tuy Hoàng Hà đã trải qua rất 
nhiều trận lũ lớn, nhưng vẫn chưa hề có trận lũ nào xảy ra do tình trạng vỡ đê khiến 
sông đảo dòng chảy, đó chính là một minh chứng rõ ràng nhất. 

Việc khai thác thủy lực trên sông Hoàng được cả thế giới biết đến. Tổng chiều 
dài của đoạn trung lưu và thượng lưu là 4.600 km, tài nguyên thủy điện phong phú. 
Đặc biệt là ở vùng phía trên đoạn Thanh Đồng Hiệp ở khu tự trị dân tộc Hồi - Ninh 
Hạ, trong đoạn sông 1.000 km bắt đầu từ nơi này kéo dài đến Long Dương Hiệp 
thuộc tỉnh Thanh Hải, lượng nước chiếm trên 1/3 lượng nước hàng năm của Hoàng 
Hà, tỷ lệ chênh lệch lên đến hơn 1.300 m, nguồn tải nguyên nước là 13 triệu KW, 
chiếm hơn một nửa tổng tài nguyên nước của Hoàng Hà, là nơi lý tưởng để tiến hành 
các bước khai thác tài nguyên nước. 


Trong đoạn sông Hoàng dài 335 km bắt đầu từ thành phố Lan Châu tỉnh Cam 
Túc cho đến Long Dương Hiệp, nguồn thủy lực lại càng tập trung nhiều hơn, Hai trạm 
thủy điện là Long Dương Hiệp và Lưu Gia Hiệp có đập cao hơn 100m, hai bể trữ nước 
này có thể chứa lượng nước lên đến 26,8 tỷ mỶ và 5,7 tỷ mỶ nước. Ngoài ra, trên đoạn 
sông này còn có những trạm thủy điện như Bát Bàn Hiệp, Diêm Oa Hiệp v.v., công 
suất lên đến 3,1 triệu KW. 


Đoạn phía dưới của Hoàng Hà bắt đầu từ thành phố Lan Châu tỉnh Cam Túc 
được xây dựng nhiều công trình thủy lợi đầu mối với quy mô lớn như: Thanh Đồng 
Hiệp, Tam Thịnh Công, Thiên Kiều, Tam Môn Hiệp v.v., trong đó công trình thủy lợi 
đấu mối Tam Môn Hiệp nằm cạnh thành phố Tam Môn Hiệp thuộc tỉnh Hà Nam, đó 
là công trình thủy lợi đầu tiên của Trung Quốc được xây dựng trên dòng Hoàng Hà 
vào năm 1957. Mục đích chủ yếu của việc xây dựng công trình thủy lợi Tam Môn Hiệp. 
là để kiểm soát lũ lụt ở vùng thượng lưu và trung lưu sông Hoàng, để xóa bỏ những 
thảm họa đối với vùng hạ lưu. Do việc tính toán đối với vấn đề trắm tích trong lòng 
sông Hoàng chưa được xác đáng, nên sau khi xây dựng, bể nước bị trầm tích ngưng 
tụ rất nghiêm trọng, nên buộc phải tiến hành sửa chữa nhiếu lần, đầu mối thủy lợi 
Tam Môn Hiệp sau khi được cải tạo vừa có thể phát điện, vừa có thể lọc thải trầm 
tích, từ đó đảm bảo bể chứa nước Tam Môn Hiệp có thể sử dụng trong thời gian dài. 


Khu vực gió mùa Đông Bắc 


Sự thành công trong việc cải tạo công trình Tam Môn Hiệp, đã mang lại những kinh 
nghiệm quý bảu cho việc xây dựng những công trình thủy lợi ở khu vực lòng sông có 
tỷ lệ trầm tích ngưng tụ cao. 


Để tiếp tục việc trị thủy trên Hoàng Hà, một bể chứa nước với quy mô có thể 
chứa trên 5 tỷ mỶ nước đã được chính thức bắt tay xây dựng vào nắm 1994 tại Tiểu 
Lang Đề thuộc tỉnh Hà Nam, ngay đoạn Hoàng Hà đổ vào đống bằng Hoa Bắc, hiện 
nay công trình đã hoàn thành và đã đi vào sử dụng. Sau khi bể chứa nước Tiểu Lang 
Đê được xây dựng và cùng sử dụng liên kết với bề chứa Tam Môn Hiệp đã khiến cho 
khả năng chặn lũ đối với vùng hạ lưu Hoàng Hà từ tiêu chuẩn 60 năm mới bị lũ một 
lấn đã nâng lén tiêu chuẩn 1.000 năm mới bị lũ một lấn, để nắng cao thời gian hiệu 
quả đối với việc trị thủy Hoàng Hà, và để tạo ra những điều kiện thuận lợi hơn cho. 
việc bảo tồn đất và nước trên cao nguyên Hoàng Thổ 


Khu vực giäu năng lượng nhất của Trung Quốc 


Vùng Hoa Bắc là khu vực giàu nắng lượng nhất của Trung Quốc. Than đá, dấu 
mỏ, khí thiên nhiên v.v. rất đấy đủ và trữ lượng phong phú. Cao nguyên Hoàng Thổ 
ngập tràn than đá. Hấu như tất cả các huyện phán trên địa bàn tỉnh Sơn Tây đều có 
than đá, than đá ở tỉnh Thiểm Tây cũng vỏ cùng dối dào, khu vực này cùng với mỏ 
than Chuẩn Cát Nhĩ và Đông Thắng ở Nội Mông Cổ nối thành một dải, là khu vực 
quan trọng của năng lượng ở Trung Quốc trong thế kỷ XXI 


Tỉnh Sơn Tây còn có tên gọi là “Quê hương than đá, diện tích có chứa than đá 
trong địa tầng của toàn tỉnh lên đến 60.000 km”, chiếm 1/3 diện tích toàn tỉnh. Than 
đá tập trung chủ yếu ở 6 mỏ than lớn là Đại Đống, Ninh Vũ, Tây Sơn, huyện Hoắc, 


Mỏ than lộ thiên 
Bình Sóc An Thái 
Bảo nằm trong địa 
phận thành phố 
Sóc Châu, tỉnh Sơn. 
Tây. 





Địa lý Trung Quốc 


Mỏ dầu Thắng Lợi 
nằm ở tỉnh Sơn 
Đồng. 





Phần Thủy, Hà Đông v.v., trữ lượng than đã được phát hiện lên đến hơn 200 tỷ tấn, 
chiếm 1/3 trữ lượng than toàn quốc. Đặc điểm của các mỏ than ở Sơn Tây là có rất 
nhiều chủng loại, chất lượng tốt. Than đá Sơn Tảy còn có thêm đặc điểm là it tro, 
lượng lưu huỳnh, lượng phốt pho đều thấp và nhiệt lượng tỏa cao. Ngoài ra, cấu tạo 
địa chất của mỏ than đơn giản, các tắng than ổn định, nằm khá nông dưới mặt đất 
nên dễ dàng khai thác. Qua nhiều năm xây dưng, tỉnh Sơn Tảy đã trở thành nơi cung 
cấp than đá lớn nhất của Trung Quốc. Mỏ quặng than Đại Đồng ở phía bắc tỉnh Sơn 
Tây chủ yếu là các loại than đốt, hỏa lực của than rất lớn, thành phần tro bụi ít, tạp 
chất không nhiếu, vì thế mà nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Mỏ quặng than 
Dương Tuyền ở phía đông tỉnh Sơn Tây chủ yếu sản xuất các loại than antraxit cứng 
(than gáy, than không khói) chất lượng hảo hạng, là mỏ than antraxit cứng lớn nhất 
trên cả nước. Than ở tỉnh Sơn Tây không những được vận chuyển đến mọi nơi trên cả 
nước, mà còn được xuất khẩu với số lượng lớn. 


Than đá ở tỉnh Thiểm Tây chủ yếu được sản xuất ở khu vực Thanh Đồng. Trong 
vòng 10 - 20 năm nay, Trung Quốc đã phát hiện ra những mỏ than và mỏ khí thiên 
nhiên lớn hơn rất nhiều ở phía bắc tỉnh Thiểm Tây, tức là mỏ than Thần (Thần Mộc) 
Phủ (Phủ Cốc) và mỏ khí thiên nhiên Diên An, trong đó trữ lượng than đá lớn hơn 
nhiều so với tổng trữ lượng than đá đã được phát hiện ở Thiểm Tây. Nếu tính cả mỏ 
than ở khu tự trị Nội Mông, thì đảy là mỏ than lớn có đẳng cấp quốc tế. Việc khai thác 
mỏ than Thần Phủ sẽ phát huy vai trò mấu chốt nhất trong việc cung ứng năng lượng 
của Trung Quốc vào thế kỷ XXI. 


Khu vực giỏ mùa Đông Bắc 


Để vận chuyển than đá từ tỉnh Sơn Tây, những năm gắn đây, nhà nước ra sức 
phát triển giao thỏng đường bộ và đường sắt qua lại với tỉnh này. Ngoài tuyến đường 
sắt vốn có là hai tuyến Kinh Bao (thành phố Bắc Kinh - thành phố Bao Đâu - khu tự 
trị Nội Mông) và Thái Thạch (thành phố Thãi Nguyên tỉnh Sơn Tây - thành phố Thạch 
Gia Trang tỉnh Hà Bắc), trong 30 năm nay, nhà nước tiếp tục xây dựng các trục đường 
chính như Kinh Nguyên (thành phố Bắc Kinh - thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây), 
Thái Tiêu (thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây - thành phố Tiêu Tác tỉnh Hà Nam) 
v.v„ trong đỏ tuyến đường sắt điện khí hỏa hạng năng từ Đai Đồng đến Tấn Hoàng 
Đảo, khả náng vận chuyển mỗi năm đến đến 100 triệu tấn. Sau khi cảng than Tần 
Hoàng Đảo hiện đại hóa được xây dựng xong, đã cùng phối hợp với tuyến đường sắt 
Đại Hoàng (thành phố Đại Đống tỉnh Sơn Tây - thành phỏ Tấn Hoàng Đảo tỉnh Hà 
Bắc) để vận chuyển than đá. Than đá được chất lên tàu thuyển ở Tần Hoàng Đảo, rối 
vận chuyển đến các tỉnh thành thuộc vùng duyên hải phía nam, còn có một phần 
vận chuyến ra nước ngoài. Song song với việc đó, khu vực sản xuất than đá cũng xây 
dựng hàng loạt các “trạm điện cửa hãm” dùng các đường dây tải điện cao áp để đưa 
điện đến những khu vực căn sử dụng ở Bắc Kinh và Thiên Tản 


Đồng bằng Hoa Bắc không chỉ có nguồn than đá dối dào, ma trữ lượng dấu mỏ 
cũng rắt phong phú. Mỏ dẫu Thắng Lợi nằm ở tỉnh Sơn Đông, mỏ dẫu Đồng Bốc nằm 
giữa nơi giáp ranh hai tỉnh Sơn Đông và Hà Bắc cũng như mỏ dấu Nhâm Khâu nằm ở 
miển trung tỉnh Hà Bắc đều là những mỏ dầu trong điểm của nhà nước 


Khu kinh tế Kinh Tân Đường và xung quanh Bột Hải 


Khu kinh tế Kinh Tân Đường bao góm thành phố Bắc Kinh, thành phố Thiên 
Tân và các thành phố tiếp giáp thuộc tỉnh Hà Bắc như Đường Sơn, Lang Phường, Tấn 
Hoàng Đảo v.v. là khu kinh tế lớn nhất, phát triển nhất của vùng Hoa Bắc. 
Tử Cấm Thành Bắc 
Kinh, nơi lưu giữ 
một phong cách 
lịch sử 








, Địa lý Trung Quốc 
- 


Bắc Kinh là thủ đô của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, lä trung tâm chính 
trị và văn hóa của Trung Quốc, cũng là thành phố văn hóa cổ xưa nổi tiếng của 
phương Đòng. Bắc Kinh nằm ở phía bắc đồng bằng Hoa Bắc, cách Bột Hải 150 km về 
phía đông nam, diện tích toàn thành là 16.800 kmỶ, dân số có 12,59 triệu người. 


Bắc Kinh có lịch sử lâu đời, nếu tính từ khi thành phố bắt đầu được xây dựng thì 
đến nay đã có hơn 3.000 năm lịch sử. Từ trong lịch sử, Bắc Kinh luôn là thành phố phía 
bắc quan trọng của Trung Quốc. Vào thời kỳ Bắc Tống (960 - 1127) và nhà Liêu (907 
~ 1125) cùng trị vì, Bắc Kinh đã một bước trở thành kinh đô phụ của vương triều nhà 
Liêu. Những triều đại sau như Kim, Nguyên, Minh, Thanh, Bắc Kinh đếu là trung tâm 
chính trị của Trung Quốc. Năm 1949, Bắc Kinh được xác định là thủ đỏ của nước Cộng. 
hòa Nhân dân Trung Hoa. 


Bắc Kinh có một phong cách mang đậm nét của phương Đông cổ xưa. Trong 
thành phố có trục tuyến từ Bắc đến Nam, Cố Cung (tức Tử Cấm Thành) - hoàng cung 
của vương triều Mãn Thanh nằm ngay trung tâm thành phố. Trục tuyến giữa nối dài 
từ nam đến bắc bắt đầu từ cổng trước và cổng sau của Cố Cung, xuyên qua điện sảnh 
lớn trước và sau, ngôi báu của hoàng đế ở chinh điện Thái Hòa nằm ngay trên trục 
tuyến này. Hai bên bao lấy trục tuyến giữa được xây dựng một quán thể kiến trúc một 
cách có kế hoạch. Các con đường lớn nhỏ trong thành phố hầu như đều chạy ngang. 
dọc theo hướng nam bắc, đông tây, hình thành nên một mạng lưới giao thông thành 
phố hình bàn cờ. Bố cục kiến trúc lấy vương quyển làm trung tâm như thế này rất ít 
thấy ở những nơi khác trên thế giới. Là một cổ đô, đến nay Bắc Kinh vẫn bảo tốn một 
lượng lớn kiến trúc cổ đại và các loại cổ vật lịch sử. Cố Cung vào thời kỳ nhà Thanh là 
một trong những cung điện có quy mô sắm uất nhất, hoa lệ nhất trên thế giới, đến 
nay vẫn được bảo tốn nguyên vẹn, và được đặt thành Viện Triển lãm Cố Cung. Thiên 
An Môn ở cổng trước Cố Cung là biểu tượng của Bắc Kinh. Phía trước Thiên An Môn là 
Quảng trường Thiên An Môn bằng phẳng, rộng rãi, giữa quảng trường là bia kỷ niệm 
anh hùng nhân dân cao vút và nhà kỷ niệm Chủ tịch Mao Trạch Đông. Hai bên Cố 
Cung là công viên Trung Sơn và Cung văn hóa Lao động Nhân dân, phía sau là công 
viên Cảnh Sơn và công viên Bắc Hải, tất cả đã tạo nên một quần thể kiến trúc vô cùng 
hoàn chỉnh. Bước vào Cố Cung, có thể cảm nhận được hương vị của nghệ thuật kiến 
trúc cổ đại Trung Quốc, ôn lại lịch sử Trung Quốc. Di Hòa Viên - hoa viên hoàng gia 
lớn nhất của Trung Quốc nằm ở phía tây ngoại ô Bắc Kinh, gần đó còn có di tích Viên 
Minh Viên, cũng là nơi mà các du khách thường ghé qua. 

Bắc Kinh có một truyền thống văn hóa lâu đời và dày cội. Thành phố cổ xưa này 
là nơi nuôi dưỡng âm điệu Bắc Kinh, rồi từ cơ sở của âm điệu Bắc Kinh hình thành 
nên ngôn ngữ chuẩn - tiếng phổ thông. Nơi đây còn có dòng hý kịch nổi tiếng nhất 
Trung Quốc - Kinh kịch. Món ăn truyến thống của Bắc Kinh vừa có đặc điểm của món 


Khu vực gió mùa Đông Bắc 


Minh Trường Thành, 
tống chiều dài là 
6.300 km, uốn lượn 
qua những dãy nủi 
cao ngút ngàn và 
thảo nguyên bao la 
ở miền Bắc Trung 
Quốc 








ăn trung nguyên, lại vừa đậm nét thói quen ẩm thực của các dân tộc Mãn, Mông Cổ, 
nên đã tạo thành các món ăn nổi tiếng gần xa như vịt quay, thịt dẻ nhúng v.v.. Tứ hợp 
viện (nhà truyền thống) của Bắc Kinh được thiết kẻ rất hợp lý, kiến trúc độc đáo, các 
ngõ hẻm lớn nhỏ đếu tràn ngập tình người. Nghề thủ công ở Bắc Kinh có kỹ nghề tinh 
tế, các sản phẩm truyền thống như Cảnh Thái Lam, điêu khắc ngọc, thảm nền v.v. đều 
là những sản phẩm nổi tiếng trên thị trường quốc tế. Tất cả những sản phẩm truyền 
thông này đều được du khách trong và ngoài nước đón nhận hết sức nõng nhiệt. 


Sự nghiệp văn hóa khoa học hiện đại của Bắc Kinh cũng vô cùng phát triển. Đây 
là trung tâm văn hóa khoa học lớn nhất của Trung Quốc. Nơi đây có thư viện lớn nhất 
cả nước - Thư viện Quốc gia, có những thiết bị thể thao quy mỏ lớn nhất cả nước, có 
bệnh viện hàng đấu quốc gia. Nơi đầy là trung tâm xuất bản truyền thông của nhà 
nước, cũng là nơi đóng trụ sở của mãy chục tập đoàn nghệ thuật cấp quốc gia, 120 
nhà triển lãm còn khiến cho Bắc Kinh được đắt thêm một cái tên mỹ miều là “Thành 
phố của những nhà triển lãm, Gắn một trăm trường đai học lớn nhỏ tập trung ở Bắc 
Kinh. Những trường đại học ai cũng biết đến như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh 
Hoa vxv. không chỉ bối dưỡng cho quốc gia lớp lớp nhản tài, mà còn thu hút biết bao 
nhiêu sinh viên đến từ các nước trên thế giới. Viên Khoa học Trung Quốc và Viện Khoa 
học Xã hội - cơ quan nghiên cứu khoa học lớn nhất trên cả nước đều có trụ sở chính 
tại Bắc Kinh, và hơn một trăm đơn vị nghiên cứu trực thuộc cũng đều được đặt ở Bắc 
Kinh. Trung Quan Thôn là nơi tập trung đông đúc nhất những nhân tài và khoa học kỹ 
thuật, Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa và các sở nghiên cứu thuộc Viện Khoa học 
Quốc gia đều có mặt ở đây. Từ thập niên 80 của thế kỷ XX trở lại, các ngành sản xuất kỹ 
thuật cao phát triển như vũ bảo, và được goi là “Thung lũng Sillicon của Trung Quốc”, 


Địa lý Trung Quốc 


tiên kết tư liệu 








(GP 1992295967604ex sống nụ s2zeoess sử lâu đời từ mấy trăm năm nay, 


Bắc Kinh có một nền tảng công nghiệp tương đối hùng hậu. Nơi đây có nhiều 
ngành công nghiệp như gang thép, than đả, cơ giới, lọc hóa dầu, điện tử, dệt may v.v.. 
Từ thập niên 90 của thế kỷ XX trở lại đây, những ngành công nghiệp truyền thống 
như gang thép, lọc hóa dấu và dệt may v.v. đang phát triển theo hướng công nghệ 
chuyên sâu, còn các ngành công nghệ cao tiên tiến phù hợp với đặc điểm của thủ 
đô như điện tử thông tin, điện quang tích hợp, công trình sinh học và y dược mới, 
nguyên liệu mới (nguyên liệu mới) v.v. đếu đã trở thành trọng điểm phát triển của 
công nghiệp hiên đại ở Bắc Kinh. 

Là thủ đô của Trung Quốc, Bắc Kinh có mạng lưới giao thỏng rất phát triển. Đây 
là đấu mối giao thỏng đường sắt, đường bộ và đường thủy của cả nước, có nhiều 
tuyến đường sắt và đường bộ chủ chốt nối liến với các nơi trên cả nước. Việc thông xe 
trên tuyến đường cao tốc Bắc Kinh đến cảng mới Đường Cô ở Thiên Tân giúp cho việc 
liên hệ giữa Bắc Kinh đến vùng biển ở các nơi khác càng trở nên tiện lợi hơn. Sân bay 
thủ đô nằm ở phía đông ngoại ô Bắc Kinh đã phát triển thành cảng hàng không lớn 
nhất Trung Quốc, có nhiều đường bay đến các thành phố lớn trong và ngoài nước. 

Cùng với sự phát triển không ngừng của cỏng cuộc cải cách mở cửa, diện mạo 
của Bắc Kinh cũng đồi mới mỗi ngày. Các cơ sở hạ tầng trong thành phố như đường 
sả, tín hiệu v.v. đều gặt hái được những thành quả lớn. Đường vành đai 1 đến đường 
vành đai 5 của Bắc Kinh đã xây dựng nên một mạng lưới giao thông vòng tròn đan 
xen lập thể, các tuyến đường chủ đạo trong địa bàn thành phố được xây dựng ngày. 
một hoàn thiện hơn. Thông tin kỹ thuật cũng đang bước theo hướng quốc tế hỏa, 
điều này đã lôi kéo được khát vọng đầu tư lớn vào linh vực điện tin cũng như những 
nhà đầu tư mạo hiểm quốc tế. Từ khi tổ chức Thế vận hội thành công rực rỡ vào năm 
2008 đến nay, các công trình kiên trúc hiện đại hóa của Bắc Kinh ngày càng nhiều 


Khu vực giỏ mùa Đông Bắc 


hơn, công viên, bãi cỏ và các vùng đất xanh cũng nhiều lên rõ rệt, cỏ người còn nói 
rằng, Bắc Kinh đã “cao lớn hơn; “xinh đẹp hơn 


Những ban ngành chức năng của Bắc Kinh đã đế ra quy hoạch phát triển lâu dài 
của Bắc Kinh vào thế kỷ XXI, có thể tin rằng, không bao lâu nữa Bắc Kinh sẽ trở nên 
tươi đẹp hơn 


Thiên Tản nằm ở ngay đoạn hợp lưu của 5 sông nhảnh lớn thuộc sông Hải (sông 
Vinh Định, sông Đại Thanh, sông Tử Nha, sông Nam Vận, sông Bắc Vận), trong lịch sử, 
nơi đây luôn là trung tâm kinh tế ở phía bắc Trung Quốc và thành phố cảng quốc tế. 
Thiên Tân là một trong bốn thành phố lớn trực thuộc trung ương, là thành phố công 
nghiệp và thương nghiệp nöi tiếng, cũng là cảng thương mại lớn nhất ở miền Bắc. 
Dân số của Thiên Tân gắn 10 triệu người. Thiên Tân có một cơ sở công nghiệp hùng 
hậu, gang thép, máy móc, lọc hóa dầu, điện tử, dệt may, thực phẩm, chế tạo giấy, cao 
su v.v„ trong đó ngành lọc hóa dấu trên biển và ngành dệt may mang nhiều nét đặc 
sắc nhất 


Cảng Thiên Tản có lịch sử lâu đời, là cảnh cửa mở ra biển của Bắc Kinh nói riêng 
và của cả vùng Hoa Bắc nói chung. Lưu vực của cảng Thiên Tân rất rộng, thiết bị hoàn 
thiện, có khả năng lưu thông lượng hàng hóa lên đẻên mức trên 200 triệu tấn, thông 
lượng container cũng lên đến khoảng 5 triệu công tiêu chuẩn, chủ yếu chịu trách 
nhiệm xuất nhập khẩu đường biến đối với hàng hóa ở hai thành phố lớn là Bắc Kinh, 
Thiên Tân và các tỉnh thành phố khác ở khu vực Hoa Bắc, Tây Bắc 


Khu vực phát triển kinh tế bở biển Thiên Tản nằm cách thành phố Thiên Tân 
40 km về phía đông, phía đông giáp với Bột Hải, khi xưa vốn là một bãi muổi kiềm 
bỏ hoang. Kể từ khi bắt đấu xây dưng thành khu kinh tế mở vào năm 1995 đến nay, 
tốc độ phát triển của khu vực này trở nên vô cùng nhanh chóng, các công ty lớn nổi 
tiếng ở khắp thế giới nườm nượp kéo đến khai thác và đã hình thành nén bốn ngành 





Thiên Tân là một 
trong bốn thành 
phố lớn trực thuộc 
trung ương, là 
thành phố công 
nghiệp và thương 
nghiếp nổi tiếng, 
cũng là cảng 
thương mai lớn 
nhất ở miền Bắc 





. 





Địa lý Trung Quốc 


chủ chốt lớn nhất là thông tin điện tử, thực phẩm, máy móc cơ giới và y dược sinh 
học, hiện nay đã trở thành một trong những khu kinh tế mở mang lại hiệu quả kinh 
tế cao nhất ở Trung Quốc. Rất nhiều chỉ tiêu kinh tế đều đứng đấu trên cả nước. 


Khoảng cách giữa Bắc Kinh và Thiên Tân khoảng 120 km, có đường sắt và 
đường cao tốc nối liền, giao thông vô cùng thuận tiên, mối quan hệ kinh tế qua lại 
giữa hai nơi rất mật thiết. Thành phố Lang Phường của tỉnh Hà Bắc nằm giữa Bắc Kinh 
và Thiên Tân, cùng với thành phố Đường Sơn cũng như thành phố Tấn Hoàng Đảo 
của tỉnh Hà Bắc nằm ở phía đông bắc Bắc Kinh và Thiên Tân cũng có một mồi liên hệ 
chẳng chịt và mật thiết đối với hai thành phố này, từ đó đã hình thành nên một nến 
kinh tế có cơ cấu hoàn chỉnh, hỏ trợ với nhau rất tốt giữa các thành phố. Đường Sơn 
là nơi sản xuất than đá, trong đó than quặng Khai Loan là một trong những loại than 
lâu đời nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trên cơ sở công nghiệp khai thác than, công 
nghiệp gang thép, máy móc cơ khí và đồ gốm sứ cũng phát triển nhanh. Tấn Hoàng 
Đảo là thành phố cảng xuất khẩu than lớn nhất cả nước, là trạm cuối của tuyến 
đường sắt Đại Tấn (thành phố Đại Đống tỉnh Sơn Tây - thành phố Tấn Hoàng Đảo. 
tỉnh Hà Bắc) chuyên vận chuyển than đá, lượng than đá vận chuyển trung bình mỗi 
năm lên đến 100 triệu tấn. Mỏ dấu Nam Bảo mới được phát hiện nằm trong địa phận 
thành phố Đường Sơn, nó sẽ mang lại đỉnh cao trong sự tăng trưởng của trữ lượng 
dấu lần thứ 5 trong lịch sử cả nước, có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc 
đảm bảo cung ứng dầu khí cho quốc gia. 


Những năm gắn đây, với nền tảng kinh tế của Bắc Kinh, Thiên Tân, Đường Sơn, 
giới kinh tế Trung Quốc lại mới đưa ra khái niệm “khu vực kinh tế xung quanh Bột 
Hải”, tức ngoài các thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân, Đường Sơn, còn xếp vào khu vực 
này cả bán đảo Liêu Đông ở phía đông bắc Bột Hải và bán đảo Sơn Đông ở phia nam 
Bột Hải. Đồng thời, ở phía ngoài có thể kéo đến cả các tỉnh và khu vực như Sơn Tây 
và Nội Mông Cổ. Sau khi kinh tế ở các khu vực tam giác Trường Giang và tam giác 
Châu Giang phát triển mạnh mẽ, khu vực kinh tế xung quanh Bột Hải cũng đang trỗi 
dậy nhanh chóng. Có thể hoàn toàn hy vọng rằng, trong mười năm tới, nơi này sẽ trở 
thành một khu kinh tế nổi trội có tắm ảnh hưởng lớn đối với khu vực duyên hải miến 
Đông Trung Quốc cũng như khu vực Đông Bắc Á. 


Thực lực kinh tế của khu kinh tế xung quanh Bột Hải rất hùng hậu, là cơ sở các 
ngành chế tạo lớn nhất ở duyên hải phía bắc Trung Quốc, quy mô chỉ nhỏ hơn một 
chút so với “Tam giác Trường Giang” và “Tam giác Châu Giang”. Khu vực xung quanh 
Bột Hải sở hữu một nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và nguồn tài nguyên 
nhân lực mà hai khu kinh tế kể trên khó bề so sánh được. Các loại sản phẩm mang 
tính phụ thuộc vào nguồn tài nguyên như gang thép, dầu thô, muối thô v.v. có ưu thế 
rõ rệt, đồng thời các ngành công nghiệp kỹ thuật cao như thông tin điện tử, chế dược 
sinh học và nguyên liệu mới v.v. cũng phát triển mạnh mẽ. 





| 
p= — = = — 


Khu vực gió mùa Đông Bắc 


VÙNG HẠ LƯU, TRUNG LƯU TRƯỜNG GIANG 


Sáu tỉnh Giang Tô, Triết Giang, An Huy, Giang Tảy, Hỗ Nam, Hồ 
Bắc và thành phố Thượng Hải có phạm vi địa lý về cơ bản tương. 
tương khu vực trung lưu, hạ lưu Trường Giang. Vé cảnh quan thiên 
nhiên, tình hình sử dụng đất cũng như thỏi quen cách sống của 
người dân lại hoàn toàn khác biết với khu vực Đông Bắc và Hoa Bắc. 

















Vùng đất của sông nước 


Ở nửa phía đông của Trung Quốc, có một giới tuyến địa lý 
vô cùng rö nét có tên gọi là “Tuyến núi Tắn - sông Hoài” Phía nam 
của giới tuyến này, lượng mưa hàng năm vượt trên 800 mm, nhiệt 
độ cũng cao hơn một chút so với miến Bắc, vào mùa đỏng, các 
dòng sông không đóng băng. Khi đi về phía nam trên chuyến xe 
lửa từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, bạn sẽ phát hiên thấy rằng, sau 
khi đoàn tàu chạy qua khỏi sông Hoài, các ruộng nước cứ thế 
nhiều lên, nơi nào cũng là các dòng kênh và hồ nước rộng lớn, 
đúng một phong cảnh sông nước mênh mông. Năm hồ nước 
ngọt lớn nhất của Trung Quốc: hồ Phàn Dương, hồ Động Đình, hổ 
Thải Hồ, hồ Hồng Trạch và hồ Sào đều phân bố ở khu vực này. 


Địa lý Trung Quốc 


Ô Liên kết tư liệu 


ông Hoài là một giới tuyến quan trọng của địa lỷ Trung Quốc, Hai bên nam bắc ˆ 
của giới tuyến này có sự khác biệt rõ rệt về điều kiện thủy nhiệt, phản bố sản phẩm nông nghiệp và 
„ chế độ canh tác trồng trọ Vi vậy, tuyến Tần Hoài không chỉ là giới tuyến vùng tự nhiên quan trọng, . 


: 





Bao quanh những hố nước ngọt này, thường đếu có những đồng bằng ven 
hồ phì nhiêu màu mỡ, độ cao so với mực nước biển không quả 50 mét. Trên đồng 
bằng cỏ nhiều người sinh sống, điều kiện thủy lợi tốt, tỷ lệ tận dụng đất khá cao, là 
“kho lương” quan trọng nhất của miền Nam Trung Quốc. Vùng söng nước ở tam giác 
Trường Giang và đồng bằng Thải Hồ có những đặc điểm nổi bật nhất. Nơi đây cỏ địa 
thế bằng phẳng, mạng lưới sông ngòi ngang dọc đan xen, ao hồ có ở khắp nơi, tạo 
nên một một dải vuông vức với phong cảnh của quê hương sông nước lảm cá nhiều 
thóc Giang Nam, nơi đó đầu đảu cũng là ruông lúa, ao cá, vườn dâu, rừng trúc và nhà 
cửa của nông dân, 

Người dẫn vùng sông nước đi đâu cũng không thể tách khỏi nước. Nhân dân 
nơi đây tận dụng ưu thế của nước để phát triển tưởi tiêu, trồng trọt lúa nước trên 
những cánh đống. Dưới ao hồ họ trồng hoa sen, nuôi tôm cá. Các dòng kênh chằng 
chịt như mạng nhện 
là đường giao thông 
quan trọng của dản 
cư nơi đây, họ chẻo 
thuyền bè đi giữa 
löng sông vận chuyển 
những hàng hóa thực 
phẩm, dầu ăn, bông 
vải, tơ tằm đến các 
chợ đề buôn bán, 
rồi đổi về những đồ 
dùng để phục vụ cho 
nhu cấu hàng ngày. 





Bằng phẳng, phi 
nhiều màu mỡ, 
sông ngòi đan 
xen ngang dọc 
là những đắc sắc 
riêng của vùng 
miền sông nước 
Giang Nam. 





Khu vực gió mùa Đồng Bắc 


“Cảy cầu nhỏ, dong 
nước, con người” là 
mốt sự tả thực tự 
nhiên đối với mỏi 
trường sống của 
người dân Tô Chảu. 





Nguồn tài nguyên nước phong phú đã tô điểm thêm cho mỏi trường của thành 
phố Giang Nam. Từ xa xưa người Trung Quốc đã có câu nói rằng “Thương hữu thiên 
đàng, hạ hữu Tô Hàng”, với ý nghĩa rằng, Tỏ Chảu của tỉnh Giang Tô và Hàng Châu 
của tỉnh Triết Giang đẹp không khác gi thiên đàng. Trên thực tế, ở vùng Giang Nam, 
những thành phố mang phong cảnh sông nước không chỉ có Tô Châu và Hàng Châu, 
ví dụ như Vỏ Tích của Giang Tô, hay Thiệu Hưng của Triết Giang đều là những thành 
phố mang đảm nét sông nước. 


Tỏ Châu có lịch sử rất lâu đời. Lịch sử dựng thành của nơi này quay ngược trở 
lại từ nước Ngô trong thời Xuân Thu, đến nay đã cỏ 2.500 năm. Bố cục thành phố của 
Tô Châu vô cùng đặc sắc, phía trước là đường, sau lưng là sông, đường và sông song 
song với nhau, cầu và đường nối liến với nhau. Người dàn nơi đây chỉ cắn mở cửa là 
cỏ thể ra sông lấy nước. Rau cỏ, hoa trải, lương thực cũng như những sản phẩm khác 
từ ngoại thành đếu được vận chuyển trên những con sông chằng chịt để đến mỗi 
gia đình của người dẫn. Sông nhiều, cấu cũng nhiếu. Theo ghi chép thì Tô Châu có 
đến hơn 100 cây cấu màu sắc khác nhau, vị thế mà còn có tên gọi khác là “Venice của 
phương Đông”. Lâm viên Tô Châu là một điều tuyệt diệu trong nghệ thuật kiến trúc 
Trung Quốc. Với tư tưởng kiến trúc mô phỏng tự nhiên, các nghệ nhân dựng núi, đào 
hố rồi phối thêm công trình kiến trúc nhân tạo như đinh, đài, lầu, các và những loại 
hoa cỏ để tạo nên một bức tranh vô cùng tươi đẹp, khiến cho con người dù “không ra 
khỏi thành phố, nhưng vẫn thưởng ngoạn được nét đẹp của sơn lâm”. 

Danh lam thẳng cảnh của Hàng Châu chính là Tây Hồ. Tô Đông Pha (1037 - 


1101) - đại văn hào từ đời nhà Tống đã có thơ đề rằng: “Thủy quang liễm diễm tình 
phương hảo, Sơn sắc không mỏng vũ diệc kỳ. Dục bá Tây Hồ tỉ Tây Tử, Đạm tran nống 


Địa lý Trung Quốc 


mật tổn tương nghi”. Mặt nước Tây Hồ thoáng rộng, núi non bao quanh, những lúc 
mặt trời mọc, hoàng hôn về, những khi nắng roi hay ngày tiết trời ảm u, mỏi lúc một 
cảnh tượng. Tô Châu và Hàng Châu đều là những thành phố có phong cảnh du lịch 
nổi tiếng của Trung Quốc 


Trung Quốc có một câu nỏi cổ xưa rằng: “Nhãn giả lạc sơn, trí giả lạc thủy” (ý là 
người nhân từ ưa thích nủi non, người sáng suốt ưa miền sông nước). Vùng đất Giang 
Nam bạt ngàn sông nước, đã tạo nên vẻ đẹp và trí tuê cho người dân nơi đây. Từ xưa 
vùng đất này đã xuất hiện nhiều người tải giỏi, lịch triều lịch đại đếu như thế. 


Sản vật phong phú 


Khu vực trung lưu, hạ lưu Trường Giang là vùng nông nghiệp quan trong của 
Trung Quốc, đồng bảng Giang Hán, đồng bằng Động Đình Hồ, đồng bằng Phàn 
Dương, đồng bảng Thái Hồ và tam giác Trường Giang từ xưa đến nay đếu là “ngư mẻ 
chỉ hương” (quê hương lắm cá nhiếu thóc) quan trọng của Trung Quốc. Nơi đây đất 
đai phi nhiều màu mỡ, lượng mưa phong phủ, điều kiện tưới tiêu thuận lợi, mùa sinh 
trưởng khá dài, các sản phẩm nông nghiệp thông thưởng mỗi năm có thể thu hoạch 


(1)Nước dập dờn bửng khi nắng rọi 
Núi nhạt nhỏa xanh buổi mưa về. 
Tây Hồ ví tựa Tây Thị, 
Điểm trang đâm nhạt vẻ vì cũng xinh. 





Cảng cá Châu Sơn 
tỉnh Triết Giang là 
cảng cá lớn nhất 
ở Trung Quốc. Sân 
cá ở gắn đó có tên 
goi là “Vựa cá thiên 
nhiên! 





Khu vực gió mùa Đông Bắc _ 


hai lần, tức là sau khi thu hoạch những sản phẩm vụ xuân như các loại đậu, rau cải và 
lúa mỹ, vẫn có thể trồng một vụ lúa nước. Thậm chỉ có những nơi có thể trồng hai vụ 
lúa trong một năm, sản lượng trên mỗi đơn vị diện tích ruộng đất đếu cao hơn nhiều 
so với những nơi ở Đông Bắc và Hoa Bắc. Trong các sản phẩm nông nghiệp, ngoài lúa 
nước ra, cỏn có lúa mỳ, rau cải, sợi bông v.v„ trong đỏ sản lượng lúa nước và hạt giống 
rau cải ngọt luôn đứng đầu cả nước. 

Vùng trung lưu, hạ lưu Trường Giang là khu vực nuôi cá nước ngọt lớn nhất 
Trung Quốc, nghề nuôi trống nước ngọt rất phổ biến ở đây, bốn loại cá lớn được nuôi 
rất nhiều là cá trích, cả trắm cỏ, cá chép bạc và cá mè hoa. Các loại cả đặc biệt gỗm cỏ 
cá mè (còn gọi là cá Vũ Xương), cá trắng nhỏ củng với các loại tôm, cua v.v.. Các loại 
cây trồng thủy sinh gồm có sen, củ ấu, khiếm thảo, củ từ, cây mà đề v.v.. 

Đồng bằng Thái Hồ là khu vực trồng dâu nuôi tảm quan trọng của Trung Quốc, 
sản xuất tơ tằm cỏ lịch sử lâu đời. Người dân nơi đây cỏ thói quen trống dâu nuôi 
tằm đã từ rất lâu, kinh nghiệm nuôi tầm cũng rất phong phú. Nhà nước đã cho xây 
dựng ở nơi đây cơ quan nghiên cứu về dâu tằm, đề xướng nuôi tầm khoa học để mở 
rộng các giống tằm tốt, tơ tằm không những chất lượng tốt mà sản lượng cũng cao. 
Những thành phố gắn Thải Hồ có nghề xe tơ dệt lụa rất phát triển. Tô Châu ở Giang 
Tô, Hồ Chảu, Hàng Châu ở Triết Giang đều là những trung tâm công nghiệp dệt lụa 
nổi tiếng gắn xa. Nghề thêu thủ công ở Tô Châu và nghề dệt sợi ở Hàng Châu có tay 
nghề rất cao, sản xuất ra những sản phẩm rất tinh tế, được mọi người trên khắp thế 
giới ưa thích. 

Hai bên bờ Trường Giang có không ít đối núi, trống trọt rất nhiếu hoa quả nhiệt 
đới và các sản phẩm kinh tế khác. Cam quýt và cây chè là hai loại đặc sản lớn. Trung 
Quốc là quê hương của trà và tơ tằm. Qua nhiều năm gieo trồng, cây chè của Trung 
Quốc có nhiều giống hơn, thêm vào những công nghê chế biến trà mỗi nơi mỏi khác, 
vị thế các sản phẩm từ chè nhiều không kể xiết. Đất đỏ ở vùng đối núi Giang Nam 
có nhiều axit, lại thêm khí hậu ắm áp, mưa nhiều nên độ ẩm trong không khí rất lớn, 
rất thích hợp cho cây chè sinh trưởng phát triển nhanh, không những chất lượng trà 
tốt mà sản lượng trà cũng đứng đấu cả nước. Vĩ dụ như trà Long Tỉnh được trồng ở 


© Tài liệu trích dẫn. 








¬ 
| 





Địa lý Trung Quốc 


vùng lân cận Tây Hö thuộc thành phố Hàng Chảu tỉnh Triết Giang, hay trà Bích Loa 
Xuân được trồng ở núi Thái Hỗ Đông Đình thành phổ Tô Châu tỉnh Giang Tỏ, trà Ngân 
Châm Quân Sơn trồng ở Quản Sơn, thành phố Nhạc Dương tỉnh Hồ Nam, và trà Ké 
Lục, Môn Hống trồng ở gắn thành phố Hoàng Sơn tỉnh An Huy v.v., đều là những loại 
trà nổi tiếng, 


Trong lịch sử, trung lưu và hạ lưu Trường Giang luôn là nơi sản xuất đồ gồm sứ 
quan trọng của Trung Quốc. Thành phố Cảnh Đức Trấn tỉnh Giang Tây có công nghệ 
chế tạo gồm sứ rất cao siêu, gỗm sứ được sản xuất ở nơi đây có chất lượng hảo hạng, 
kiểu dáng tinh tế, vì thế mà Cảnh Đức Trăn côn có tên gọi là “thành phố gốm sứ. 

Dòng kênh vàng 

Tai vùng trung lưu, hạ lưu Trường Giang, có một tuyến đường thủy nhân tạo 
rất quan trong và cỏ lịch sử lâu đời, đó là kênh đào Kinh Hàng. Phía bắc của con kênh 
này bắt đấu từ Bắc Kinh, phía nam kéo dài đến Hàng Chảu, chảy qua các tỉnh như Hà 
Bắc, Thiên Tân, Sơn Đông, Giang Tỏ, Triết Giang v.v., vượt qua 5 hệ thống nước lớn là 
sông Hải, sông Hoàng, sông Hoài, Trường Giang và sông Tiền Đường, tổng chiều dài 
là 1700km, là dòng kênh màu vàng nối liền Nam Bắc trong lịch sử của Trung Quốc 
xưa. Hiện nay, con kênh vàng ở đoạn phía bắc Hoàng Hà đả bị bỏ mặc, nhưng tuyến 
đường kênh từ Sơn Đông, Giang Tỏ đến Triết Giang vẫn phát huy được vai trò vận 
chuyển quan trọng. Sau khi kênh đào này được tu sửa lại, ngoài việc có thể nối liền 


Đoạn Nao Môn 
đi vào Tam Hiệp 
Trường Giang 
hai bên nủi dựng 
đứng, như cánh 
cửa hé mở, vì thế 
mà có tên là “Nao 
Môn thiên hạ 
hùng 








Khu vực gió mùa Đông Bắc 


giao thông trong địa phương, còn là tuyến giao thông quan trọng cỏ thể vận chuyển 
than từ phía bắc về phía nam, vận chuyển lương thực từ phía nam lên phía bắc, 

Đối với Trung Quốc ngày nay, thực sự xứng đảng với cái tên “dòng nước vàng” 
có lẽ là Trường Giang dài vạn lý. 

Trường Giang là dòng sông lớn nhất ở Trung Quốc, bắt nguốn từ dãy núi Đường 
Cổ La thuộc tỉnh Thanh Hải, chảy qua 11 tỉnh, thành phố trực thuộc và khu tự trị, đó 
là Thanh Hải, Tây Tạng, Tứ Xuyên, Vân Nam, Trùng Khảnh, Hố Bắc, Hố Nam, Giang Tây, 
An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, cuối cùng đổ vào biển Đông, tổng chiều dài 6.300 km, 
là dòng sông lớn thứ 3 trên thế giới. Thượng lưu Trường Giang bắt đầu từ thành phố 
Nghỉ Xương, tỉnh Hồ Bắc, có chiều dài 4.529 km. Từ thành phố Nghỉ Xương đến huyện 
Hồ Khẩu tỉnh Giang Tây là đoạn trung lưu, chiếu dài 931 km. Từ huyện Hồ Khẩu đến 
cửa sông đồ ra biển là đoạn hạ lưu, chiếu dài 840 km. Diện tích lưu vực Trường Giang 
là 1,8 triệu km”, gần bằng 1/5 diện tích lãnh thổ lục địa Trung Quốc. 


Lưu vực Trường Giang có lượng mưa phong phú, lượng nước dồi dào và rất 
nhiều phụ lưu. Mỗi năm, Trường Giang đồ ra biển một lượng nước gần 1000 tỷ mì, 
gấp 17,5 lẫn so với lưu lượng của Hoàng Hà, chiếm hơn 1/3 tổng lượng của toàn bộ 
sông ngòi trên cả nước. Trường Giang có hơn 700 nhánh sông chính, trong đó 10 
nhánh phụ lưu có lưu lượng nước đạt trên mức 1.000 mỶ/giây. 


Trường Giang là mạch giao thông quan trọng nhất của Trung Quốc. Nếu chỉ trừ 
Trường Giang rối cộng tất cả các dòng sông trên cả nước mà tàu thuyến có thể qua 
lại, thì tổng chiếu dài vẫn chưa bảng 1/2 tổng chiều dài của hệ thông dòng Trường 
Giang. Ví dụ, nếu chỉ lấy những sông nhánh chính và tính từ cửa dòng Trường Giang 
cho đến đoạn thượng lưu tai thành phố Nghị Tân, cả năm thuyền bè đều có thể qua 
lại. Trong đó, riêng đoạn từ phía dưới thành phố Nam Kinh, có thể thông tàu lớn cỡ 
25.000 tấn, từ thành phố Vũ Hán đến thành phố Nam Kinh, có thể thông tàu cỡ 5000 
tấn, từ thành phố Nghỉ Xương đến thành phố Vũ Hán có thể thông tàu cỡ 3000 tấn, 
từ thành phố Trùng Khánh đến thành phố Nghi Xương, có thể thỏng tàu cỡ 1500 
tấn. Những sông nhánh quan trọng của Trường Giang như Hán Giang, Tương Giang, 
Cán Giang, Gia Lăng Giang, Dãn Giang, Bói Giang v.v. đều là những tuyến đường thủy 
quan trọng. Chính khả năng vận chuyển trên Trường Giang rất lớn nên đã không 
ngừng thúc đầy phát triển kinh tế của những khu vực hai bên bờ Trường Giang. 

Nước Trường Giang cuồn cuộn, mang lai nhiều lợi ích nhưng cũng đấy thảm 
họa. Lưu vực Trường Giang là khu vực thưởng bị lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc, 
nhất là vùng trung lưu và hạ lưu. Từ thể kỷ XX đến nay, Trường Giang đã xảy ra 4 trận 
lụt kinh hoàng, mấy trăm ngàn sinh mệnh đã bị dòng lũ nuốt chửng, tổn thất kinh tế 
khó mà lường nổi. Vì vậy, làm thế nào để ngăn chăn lũ lụt ở trung lưu, hạ lưu Trường 
Giang vẫn đang là vấn để quan trọng trong công tác thủy lợi của Trung Quốc. 


` 


Địa lý Trung Quốc 


Hồ Khiêu Hiệp 
đèo đầu tiên 
Trường Giang, th. 


ước dũng mảnh 


b “SỔ” - - xe nen 


Mặt khác, việc tận dụng khai thác nguồn năng lượng nước trên Trường Giang 





con ngưỡi kinh 





vẫn côn chưa đủ. Trên những sông nhánh chính của Trường Giang có chứa một 
26,8 tỷ KW, nguồn thủy lực có thê khai thác là 200 triệu KW, 
chiếm 1/2 tổng nguồn thủy lực trên cả nước, và đứng đấu cả thế giới. Thể nhưng, 





nguồn thủy lực lên để 





nguồn thủy lực nước được khai thác hiện nay trên Trường Giang vẫn chưa đạt đến 
1⁄10, trạm thủy điện được xây dựng trên các söng nhánh chính hiện mới chỉ có một 
đập Cát Châu, công suất đạt mức 27.150 KW. Hai bên bờ của Tam Hiệp ở thượng lưu 
Trường Giang đều là núi cao sừng sững, trong vòng 200 km mà độ chênh lệch lên 
đến 200 m, lại cộng thêm lượng nước ở Trường Giang vỏ cùng phong phú, có chứa 
nguồn điện năng rất lớn, điều kiện để xây dựng các công trình cũng rất tốt, vì vậy, 
Tam Hiệp Trường Giang là một đoạn sông ưu việt hiếm có để xây dựng các công trình 
thủy điện quy mô lớn. 


Công trình đập thủy điện Tam Hiệp mới được xây dựng ở Tam Đấu Bình trong 
đoạn Tây Lăng Hiệp. Nó được tạo bởi các công trình như đập ngăn nước sông, tram 
thủy điện và các kiến trúc thông tàu v.v.. Đỉnh của đập lớn có chiếu cao 185 m, hình 
thành một kho chứa nước khổng lồ với dung lượng gắn 40 tỷ mỶ nước, phát huy 
được tác dung kiểm soát những trân lũ kinh hoàng ở vùng trung lưu và hạ lưu Trường 
Giang. Trạm thủy điện Tam Hiệp lắp đặt 26 máy phát, tổng công suất đạt 18,20 triệu 


Khu vực gió mùa Đông Bắc 
` 
Ị 


KW, công suất mỏi năm là 84,7 tỷ KWh, năng lượng điện có được ngoài việc cung cấp 
cho thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên và khu vực Hoa Trung, cön có thể tải điện 
đến cặc vùng Hoa Đông và Hoa Bắc, mang lại hiệu quả kinh tế vô cùng to lớn. Việc 
xây dựng công trình Tam Hiệp còn giúp cho lỏng sông được cải thiện một cách căn 
bản nhất, từ đó giá thành vận chuyển được giảm xuông tối đa và khả năng thông tàu 
cũng được nâng cao. 

Công trình Tam Hiệp Trường Giang là một công trình thủy điện thủy lợi có quy 
mô sấm uất và có hiệu quả mang tính tổng hợp, đó là khả năng ngăn lũ, phát điện, 
vận chuyển và bảo vệ môi trường. Tháng 12 năm 1994, cỏng trình Tam Hiệp chính 
thức khởi công. Đến tháng 11 năm 1997, việc ngăn chặn dòng chảy trên sông lớn của 
công trình Tam Hiệp đã kết thúc giai đoạn 1. Theo kẽ hoạch, công trình Tam Hiệp sẽ 
được xảy dựng hoàn tất vào năm 2009. 


Lưu vực Trường Giang mênh mông rộng lớn chiếm một vị trí rất quan trọng 
trong kinh tế Trung Quốc. Có đến 1/3 dân số của Trung Quốc sinh sống trên lưu vực 
Trường Giang, nơi này cũng chiếm 1⁄4 diện tích đất canh tác trên lãnh thổ cả nước, 
đây cũng là nơi sản xuất lương thực chiếm 40% và sản xuất bỏng sợi chiếm 1/3 tổng 
sản lượng toàn quốc. Ngoài ra, khu vực này côn cung cấp một khối lượng lớn hạt 
giống rau cải, tơ tằm, các loại vừng, trà và sợi thuốc lá v.v.. Trên vùng đối núi thuộc lưu 
vực Trường Giang có những cánh rừng rậm rạp, tài nguyên rừng chỉ đứng sau vùng 
Đông Bắc, nơi đây có những khu rừng kinh tế trồng cây thông, cây chè để lấy dầu, trà 
nổi tiếng cả nước. Khu vực đồng bằng nổi tiếng là quê hương lắm cá nhiều thóc, sản 
lượng cả nước ngọt chiếm 2/3 sản lượng toàn quỏc, sản lượng gạo cũng đứng đầu 
cả nước. Tài nguyên dưới lòng đất ở lưu vực Trường Giang vỏ cùng phong phú. Trữ 
lượng của các kim loại màu như vonfram, antimon đều đứng đầu trên thế giới. Các tài 
nguyên khác như sắt, kẽm, đồng, than đá, dấu mỏ và muối giếng cũng có một vị trí 
hết sức quan trọng trên cả nước. Các thành phố lớn nằm hai bên lưu vực sông có dân 
số trên một triệu người như Trùng Khánh, Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải và vô số các 
thành phố nhỏ vừa khác, đều đã mang lại cho Trung Quốc 40% GDP cả nước. 


Theo kế hoạch phát triển của quốc gia, lưu vực Trường Giang cũng giống như. 
những miền duyên hải, đếu là khu vực trọng điểm phát triển trong thời kỳ gắn đây. 
Hiện nay, không ít cảng sông đã mở cửa hoạt động. Nhờ vào các sản vật phong phú 
ở lưu vực Trường Giang cũng như những điều kiện giao thông thuận lợi mà Trường 
Giang đã mang lại, rất nhiều thành phố bên dòng sông này đã và đang phát triển 
như vũ bão, đặc biệt là từ khi mở cửa khu Phố Đông Thượng Hải và công trình Tam 
Hiệp được xây dựng, đã mang lại một sức sống mới vỏ cùng mãnh liệt cho việc phát 
triển các vùng ven sông. 


Địa lý Trung Quốc 


Nơi hội tụ những ngọn núi nổi tiêng 
Giang Nam có nhiều ngon núi nổi tiếng. Tuy những ngọn núi này không cao 


lảm, nhưng phong cảnh tuyệt đẹp đấy chất thi họa, chính vì thể nơi đây luôn có sức 
thu hút mãnh liệt đối với các du khách trong và ngoài nước 


Hoàng Sơn, nằm trong địa phận tỉnh An Huy, thuộc quản thể núi đả Hoa Cương, 
ngọn núi chính là Liên Hoa, Thiên Đô v.v. đều có chiều cao trên 1800m so với mực 
nước biền và là những ngọn núi có phong cảnh nổi tiếng ở Trung Quốc. Rừng thông 
mảng đả, suối nước nóng và những vắng mây được mọi người coi là “Hoàng Sơn tứ 
tuyệt” Trung Quốc cổ đại có một câu nói nổi tiếng: “Ngũ nhạc qui lai bất khán sơn, 
Hoàng Sơn qui lai bất khán nhạc”, ý nói rằng, nếu bạn đã đến Hoàng Sơn, thì năm 
ngọn núi chính của Trung Quốc sẽ không còn được bạn nhắc đến nữa. Hiện nay, 
Hoàng Sơn đã được Tổ chức Văn hóa giáo dục của Liên hiệp quốc công nhân là di sản 
văn hỏa và di sản thiên nhiên của thế giới 


Lư Sơn, năm trong địa phận tỉnh Giang Tây, phía bắc giáp Trường Giang, phía 
đỏng giáp Hồ Phàn Dương, trên núi có nhiều ngọn thác. Nhà thơ đời Đường - Lý 
Bạch (701 - 762) khi đến nơi đày đã đề thơ rằng: “Nhật chiếu Hương Lò sinh tử yên, 
Dao khan bộc bố quải tiến xuyên. Phi lưu trực hả tam thiên xích, Nghi thị Ngân Hà 
lạc cửu thiên" (trong bài Vọng Lư sơn bộc bồ). Lư Sơn là nơi nghỉ mát nồi tiếng ở vùng 


(1) Dịch nghĩa: Ánh nắng chiếu rọi trên sông Hương Lõ sinh ra khỏi tía 





Từ xa ngắm cảnh thác núi treo trước con sỏng này. 

Thắc nước chảy như bay xuống tử ba nghìn trương 

Ngỡ như là dái Ngân Hà lạc khỏi chín tắng mày. 
Dịch thơ của Tương Như: _ Nắng rọi Hương Ló khỏi tia bay 

Xa trng döng thác trước sỏng này. 


Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, 


Tưởng dái Ngân Hà tuốt khỏi mây 


Hoàng Sơn ở An 
Huy, một bức tranh 







sơn thủy đấy chất 
thơ họa của Trung 
Quốc cổ đại 





trung lưu Trường Giang. Mỗi khi hè đến, phía dưới núi, những nơi như thành phố Cửu 
Giang tỉnh Giang Tây, thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc v.v. đều nóng như thiêu như đốt, 
nhưng trên Lư Sơn, tiết trời lại vô cùng mát mẻ dẻ chịu. 


Núi non Triết Giang vang danh thiên hạ. Di tích Cổ Hỏa Sơn ở dãy núi Nhạn Đảng, 
trên núi có nhiều đỉnh cao ngất và thác nước, trong đó thác nước Đại Long Tưu có chiều 
cao lên đến 190 m, nước suối từ các đỉnh núi đổ xuống phối nên những làn sương mờ 
ảo và được mọi người gọi là kỳ quan của thiên hạ. Sông Tiền Đường còn gọi là sông. 
Phúc Xuân, từ xưa đến nay luôn là một danh lam thắng cảnh. Từ huyện Đồng Lư (nằm 
ở thượng lưu sông Tiền Đường) đi lên phía trên khoảng hơn 100 km, hai bên sông đều 
là núi cao chót vót và các dòng thác chảy xiết, nước xanh màu ngọc bích, nhà thơ đời 
Đường - Bạch Cư Dị (772 - 846) đã từng nói rằng “Xuân lai giang thủy lục như lam” (Trời 
sang xuân nước sông xanh biêng biếc). Hiện nay, sông Tân Giang ở thượng lưu sông 
Phúc Xuân đã xây dựng một trạm thủy điện với quy mô lớn, phía trên trạm thủy điện ấy 
có một hồ nhân tạo chu vị lên đến mấy trăm kilômét, xưa vốn là những đỉnh núi thấp 
giờ trở thành các đảo nhỏ trên mặt hố, giữa làn sóng xanh biếc được điểm xuyết bởi 
những hòn đảo màu ngọc bích, chẳng khác nào một bức tranh thiên nhiên hữu tình. 


Khu vực phong cảnh Vũ Lăng Nguyên nằm ở vùng núi phía tây tỉnh Hồ Nam, là 
cảnh quan địa hình với những đỉnh núi đá ráp san sát nhau hiếm thấy trên thế giới. 
Trong khu phong cảnh này, những đỉnh núi cứ thi nhau để cho vẻ đẹp của mình được 
lan tỏa, các vách núi sâu uốn lượn đã thu hút biết bao lượt khách du lịch đến chiêm 
ngưỡng. Ngọn núi nổi tiếng nhất nằm trong vùng đồi núi Giang Nam có lẽ phải kể 
đến Nam nhạc Hoành sơn. Núi Hoành nằm chót vót bên bở phía tây của sông Tương, 
trên núi cây cổi rậm rạp, có rất nhiều danh lam thẳng cảnh. Trong đó, Nam Nhạc Miếu 
là nơi các hoàng đế thờ tế Nam Nhạc. 


Ngoài ra, núi Vũ Đang ở Hồ Bắc, núi Long Hồ ở Quý Khê tỉnh Giang Tây đều là 
những ngọn núi Đạo giáo nổi tiếng của Trung Quốc. 


Khu kinh tế “Tam giác Trường Giang” 


Khu kinh tế tam giác Trường Giang phía tây bắt đầu từ thành phố Nam Kinh tỉnh 
Giang Tô, phía đông đến thành phố Thương Hải, phía nam đến thành phố Hàng Châu 
tỉnh Triết Giang, nằm trên tuyến đường sắt Hỗ Ninh (Thượng Hải - Nam Kinh) và Hỗ 
Hàng (Thượng Hải - Hàng Châu), có hàng loạt các thành phố nhỏ vừa tràn đầy sức 
sống như thành phố Vỏ Tích, Trấn Giang, Thường Châu, Tô Châu của tỉnh Giang Tây và 
thành phố Gia Hưng, Thiệu Hưng, Ninh Ba v.v. của tỉnh Triết Giang. Từ thập niên 80, 
90 của thế kỷ trước cho đến nay, cäc thành phố ở bờ phía bắc Trường Giang như Nam 
Thông, Dương Châu, Nghĩa Chinh, Thái Châu v.v. đều đang trỗi dậy nhanh chóng, 
những thành phố này cùng với Thương Hải, Nam Kinh, Hàng Châu liên kết thành khu 
kinh tế phát triển “Tam giác Trường Giang”. 








. 


Địa lý Trung Quốc 


Thành phố Thượng 
Hải nằm sát hai bờ 
sông Hoàng Phố, 
trong ảnh là toàn 
cảnh đứng từ phía 
bờ tây nhìn sang 
khu Phố Đông mới 








Tam giác Trường Giang là khu mở cửa đối ngoại có tốc độ phát triển kinh tế 
nhanh nhất, quy mô tổng lượng kinh tế lớn nhất, giàu tiềm năng phát triển nhất hiện 
nay của Trung Quốc, chỉ với 2% diện tích lãnh thổ cả nước và 10% tổng dân số cả 
nước nhưng nơi đây đã mang về từ 1/5 cho đến 1/4 tổng giá trị sản phẩm trong nước 
(GDP) cũng như thu nhập tài chính và xuất khẩu ngoại thương của cả Trung Quốc. 


Các thành phố thủ phủ của các tỉnh ở ven dòng Trường An như Vũ Hán của Hố 
Bắc, Nam Xương của Giang Tây, Hợp Phì của An Huy v.v. đều có nến công nghiệp với 
quy mô nhất định. Trong đó, thành phố Vũ Hán đã tận dụng khoảng sản quặng sắt 
dối dào ở địa phương đề phát triển ngành công nghiệp gang thép, và ngành công 
nghiệp chế tạo ô tô ở thành phố Thập Yến của tỉnh này phát triển mạnh mẽ từ thập 
niên 60 của thế kỷ trước, đều có vị trí vô cùng quan trọng trên cả nước. 


Tổng dân số của Thượng Hải là 13 triệu người, là một đô hội lớn đẳng cấp thế 
giới, thế nhưng diện tích toàn thành phố chỉ có 6.340 kmỶ. Trên diện tích rất hữu hạn 
này, Thượng Hải đã xây dựng nên một thành phố cảng và trung tâm kinh tế lớn nhất 
Trung Quốc. Tổng giá trị của các ngành công nghiếp trẻ, tổng ngạch sản phẩm xuất 
khẩu và tổng thông lượng hàng hóa của cảng ở Thượng Hải đều đứng đấu các khu 
vực tỉnh thành trên toàn quốc. 


Thượng Hải nằm bên bờ phía nam của dòng Trường Giang, sông Hoàng Phố 
- dông phụ lưu cuối cùng của Trường Giang chảy xuyên qua thành phố này. Tuy là 
một cảng lớn, nhưng thành phố Thượng Hải lại không nằm bên biển, trung tâm 
thành phố vẫn còn cách cửa sông Ngô Tùng hơn 20 km, nguyên khu vực cảng nằm 
gọn trong 80 km ven bờ sông Hoàng Phố. Chính con sông Hoàng Phố đã tạo nên 
cảng Thượng Hải ngày hôm nay, nếu không có cảng Thượng Hải, cũng không có một 
thành phố Thượng Hải lớn mạnh ngày nay. 


Khu vực gió mủa Đông Bắc 


Thượng Hải là cái nôi của 
phiến vào thập niên 40 của thế kỷ XIX, Thương Hải được mở mang thành khu thương 





c ngành công nghiệp hiện đại. Sau chiến tranh Nha 


nghiệp, các nguồn vốn nước ngoài rót vào như nước, và Thượng Hải nhanh chỏng 
phát triển thành trung tâm tài chính lớn nhất khu vực Viễn Đông. Cùng lúc đó, các 
ngành công nghiệp như dệt may, chế tạo máy móc, chế biến thực phẩm v.v. cũng nối 
nhau hình thành ở Thượng Hải, Thương Hải trở thành một thành phố thương mại, nơi 
có hàng ngàn hàng vạn doanh nhân, cửa hàng và các dự án đẫu tư lớn của cả trong 
ung Hoa được thành lập, Thượng 





và ngoài nước. Sau khi nước Cộng hòa Nhân dâr 
Hải luôn là cản cứ công nghiệp lớn nhất, là nơi mang lại nguồn lợi nhuận và thuế lớn 
nhất cả nước và phát huy được vai trò quan trọng trong việc xây dựng kinh tế của 


nước nhà 


Thương Hải là thành phô thương nghiệp lớn nhất của Trung Quốc. Các ngành 
công nghiệp nhẹ đấy đủ, cơ sở hùng hậu, rất nhiều ngành công nghiệp đều có vị 
trí quan trọng trên cả nước. Công nghiệp gang thép là ngành công nghiệp truyền 
thống của Thượng Hải, Công ty Gang thép Bảo Sơn có vị trí quan trọng trong nước 
Ngành công nghiệp lọc hỏa dấu của Thương Hải cũng vô cùng quan trọng, Công ty 
Lọc hóa dầu Kim Sơn năm ở ngoại ö phía đồng nam Thượng Hải là một trong những 
công ty lọc hóa dấu có quy mô lớn trên cả nước. Từ thập niên 90 của thế kỷ XX đến 
nay, sáu ngành công nghiệp chủ chốt nhất như ngành công nghiệp chế tạo ô tô, 
ngành công nghiệp chế tạo thiết bị điện tử thông tin, ngành công nghiệp gang thép, 
công nghiệp lọc hỏa dấu và công nghiệp gia công chế biến tỉnh tế, công nghiệp chế 


tạo thiết bị xảy lắp trạm điện và thiết bị cơ điện quy mô lớn cũng như chế tạo điện 





khí gia dung v.v. có một vị trí chủ đạo trong kinh tế công nghiệp ở Thượng Hải và vản 
đang từng bước lớn mạnh thêm. Đồng thời, ba ngành công nghiệp kỹ thuật cao như 
vi mạch điện tử và máy tính, sinh học và y dược hiện đại, cũng như nguyên liệu mới 


(new material) đếu có sự phát triển tốt và đang dắn dần hình thành quy mõ. 


Tháp truyền hình 
truyền thanh 
Đông phương 
minh châu” (Viên 
ngọc sáng của 
phương Đông) của 
Thương Hải trong 


đêm lễ hôi 





=-ã: 





Địa lý Trung Quốc 


Công cuộc cải cách mở cửa đã mang lại cho Thượng Hải một sức sống mới. 
Tốc độ phát triển kinh tế của Thượng Hải không ngừng được đẩy nhanh, đặc biệt là 
vào năm 1990, chính phủ Trung Quốc quyết định mở cửa và khai phá khu Phố Đông 
Thượng Hải, coi Thượng Hải là một chiến trường nòng cốt cho việc mở cửa đối ngoại 
của Trung Quốc, đống thời từ đó đẩy nhanh phát triển khu vực ven dòng Trường 
Giang với Thượng Hải là đầu tàu, rồi từ đó lan tỏa trên cả nước, lôi kéo cả nền kinh tế 
Trung Quốc cùng phát triển theo. 

Khu Phố Đông mới ở Thượng Hải là một khu vực hình tam giác ở phía đông 
sông Hoàng Phố, phía tây cửa sông Trường Giang, nằm ngay trên giao điểm giữa 
tuyến đường bờ biển Trung Quốc và nơi dòng Trường Giang đồ ra biển, giáp ranh với 
khu phố Thượng Hải cũ với một nền tảng hùng hậu. Khu Phố Đông mới phát triển 
nhanh chóng, nhiều ưu thế mạnh, quy mô đầu tư nước ngoài khá lớn, có khỏng ít 
các công ty đa quốc gia nổi tiếng kéo nhau đến Phố Đông đầu tư. Cùng lúc đó, các xí 
nghiệp trong nước cũng đến khu Phố Đông đặt nến móng mới, phát triển các hoạt 
động kinh tế. Khu vực tài chính mậu dịch Lục Gia Chủy nối liền với tuyến đường tài 
chính Bền Thượng Hải đã và đang xây dựng nên một khu thương mại trung ương 
phồn hoa nhất Trung Quốc. Khu gia công xuất khầu Kim Kiều lại mang đặc điểm của 
những ngành công nghệ cao và khai thác những ngành sản xuất hiện đại. Tại khu 
kỹ thuật cao Trường Giang, các hạng mục kỹ thuật cao ố ạt khởi động, trong đó các 
công trình y dược sinh học hiện đại là nổi trội nhất. Tại khu vực miễn thuế quan Ngoại 
Cao Kiều, các ngành thương mại gia công, thương mại dịch vụ và thương mại chuyển 
khẩu cũng phát triển nhanh chóng. 


Chính quyền thành phố Thượng Hải đã đưa ra quy hoạch phát triển khu Phố 
Đông, đồng thời đấu tư vào đó một số vốn lớn, tiến hành thi công xây dựng những 
cơ sở nền tảng với quy mô lớn. Hai cây cấu lớn Dương Phố và Nam Phố bắc ngang 
qua sông Hoàng Phố, mở ra giao thông giữa hai phía bờ sông. Những tòa cao ốc hiện 
đại hóa mọc lên liên tục, cảng hàng không, cảng nước sâu, cảng thông tin v.v. liên tục 
đi vào hoạt động. 


So với một số thành phố khác ở Trung Quốc, lịch sử hình thành của Thượng 
Hải tương đối muộn, nơi đây có khá ít dấu tích truyền thống, và có nhiều hơn những 
nét của một thành phố hiện đại. Trong khoảng thời gian 100 năm, từ một thị trấn 
ven biển nhỏ bé, Thượng Hải thoáng chốc phát triển thành một nơi đô hội với hơn 
10 triệu dân, dân số đến từ các nơi khác nhiều hơn nhiều so với dân sổ bản địa mà 
Thượng Hải vốn có. Dân số ở nơi khác đến Thượng Hải chủ yếu là từ phía nam tỉnh 
Giang Tô và phía đông bắc tỉnh Triết Giang, ngoài ra cũng có một phần nhỏ đến từ 
nước ngoài. Những cư dân mới và cũ ở Thượng Hải cùng giao lưu tiếp xúc với nhau 
trong một quá trình dài, sự hòa hợp của họ đã dần dần hình thành nên một Thượng 


m—— : —— 


Khu vực gió mùa Đồng Bắc 


Hải với những nét văn hỏa mang tỉnh địa phương rất riêng biệt. Trong tiếng Thượng 
Hải phảng phất nét của ngôn ngữ vùng Triết Giang, thói quen sống cũng không khác 
xa mấy so với những nơi này. Việt kịch, bình đàn là những dòng hý khúc thịnh hành 
ở Thượng Hải, nhưng thực tế thì các loại hình nghệ thuật sân khấu này đều được bắt 
nguồn từ nền tảng hý khúc truyền thống địa phương, thịnh hành ở những vùng Tô 
Chảu, Thiệu Hưng thuộc tỉnh Triết Giang, rối được “gia công” lai tạo những cái mới 
mà phát triển thành. Trong đời sống kinh tế và xã hội hiện đại, nếu so sánh với những 
người ở các nơi khác của Trung Quốc, thì người Thượng Hải thường coi trọng hiệu 
quả, họ rất có đấu óc kinh tế, và cũng rất coi trọng, theo đuổi đời sống vật chất, trình 
độ văn hóa của họ cũng khả cao. 











* 








l 





VÙNG TÂY NAM 


Vùng Tây Nam của Trung Quốc bao gồm ba tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu 
và thănh phõ trực thuộc trung ương Trùng Khánh. Phia tây vùng này giáp với “nóc 
nhà thể giới" - cao nguyên Thanh Tang, những dãy núi lớn trùng trùng điệp điệp ở 
phía đông và phía bắc đã tạo thành dải ngăn cách vùng Tây Nam với vùng Đông Bắc, 
vì thế mà điếu kiện tự nhiên có sự khác biệt rõ nét so với những khu vực khäc. Vùng 
Tây Nam có thể chia ra làm hai khu vực: tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh 


| 
_ 


=1 —=— 


Địa lý Trung Quốc 


Khu phong cảnh 
Hoàng Long nằm 
ở tỉnh Tứ Xuyên 
nối tiếng thế giới 
với cảnh quan đá 
với hiếm thấy trên 
thế giới 





là một thung lũng được núi non bao bọc một cách hoàn chỉnh, về mặt địa hình nó 
tạo thành một đơn vị địa lý rất độc đáo; tỉnh Vân Nam và tỉnh Quý Châu là mót cao 
nguyên nối dài, cũng được gọi là cao nguyên Vân Quý. Do địa hình cao thấp khúc 
khuỷu, nên giao thông ở vùng Tây Nam khả ách tắc. Từ khi nước Cộng hỏa Nhân dân 
Trung Hoa thành lập đến nay, điều kiên giao thông ở nơi đây đã được cải thiện nhiều, 
kinh tế khu vực có sự phát triển lớn, thế nhưng, vấn đế chủ yếu nhất khiến cho việc 
phát triển kinh tế ở vùng Tây Nam vần bị trì trệ cũng chính là giao thông. 


Địa hình và giao thông 


Sự ách tắc giao thông ở thung lũng Tứ Xuyên (bồn địa Tứ Xuyên) "nổi tiếng" 
xưa nay, nên nơi này còn được nói là “Thục đạo chi nan, nan vu thượng thanh thiên” 
(Đường đi Thục khó, khỏ hơn đường lên trời)'. Bốn bề thung lũng Tứ Xuyên được bao 
quanh bởi hàng loạt cao nguyên và đối núi: phía bắc là núi Tấn, núi Đại Ba; phía đông 
là núi Oa; phía tây là núi Hoành Đoan và cao nguyên Thanh Tạng; phía nam là núi Đại 
Lâu và cao nguyên Vân Quý. Những dãy nủi và cao nguyên này đều khả cao, độ cao 
bình quân so với mực nước biển vào khoảng trên 1 đến 2.000 m, gây nên sự cản trở 
giao thông giữa thung lũng và bên ngoài. Trước thập niên 50 của thế kỷ XX, liên hệ 
giữa Tứ Xuyên và bên ngoài chỉ thöng qua vài tuyến đường bộ rất thấp kém và đoạn 
đường thủy trên Trường Giang vô cùng nguy hiểm. 


(1)Trích trong bài thơ "Thục đạo nan” của Lý Bạch. 


Khu vực gió mùa Đông Bắc 


Cao nguyên Vân Quý tuy được gọi là “cao nguyên” nhưng lại có diện mạo khác 
hẳn với cao nguyên Nội Mông. Địa hình nơi đây gập ghếnh hiểm trở, phân bố không 
ít dãy núi cao lớn. Ở Quý Châu có một câu nói rằng “Thiên vô tam nhật thanh, địa vô 
tam lý bình” (Trời chưa bao giờ nắng quá 3 ngày, đất không chỗ nào có được 3 dặm 
bằng phẳng), quả đúng là một sự tả thực hay nhất đối với nơi đây. Trước kia, tình hình 
giao thông ở cao nguyên Vân Quý vô cùng lạc hậu, ngoài tuyến đường ray rất hẹp. 
nối từ thủ phủ tỉnh Vân Nam là Côn Minh sang đến Hà Nôi của Việt Nam, thì không có 
một tuyến đường bộ, đường sắt nào gọi là đàng hoàng. Từ Côn Minh đi đến lục địa 
luôn phải đi qua Việt Nam, rồi mới đi thuyến vòng qua phía bắc, giao thông vô cùng 
bất tiện. 


Để giải quyết vấn đề giao thông ở vùng Tây Nam, từ thập niên 50 đến nay, nhà 
nước đã đầu tư một số vốn rất lớn, và trong điều kiện vô cùng khó khăn đó, lần lượt 
xây dựng các tuyến đường sắt Thành Du (thành phố Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên - thành 
phố Trùng Khánh), tuyến đường sắt Bảo Thành (thành phố Bảo Kê tỉnh Thiểm Tây - 
thành phố Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên, tuyến đường sắt Xuyên Kiếm (thành phố Trùng 
Khánh - thành phố Quý Dương tỉnh Quý Châu), tuyến đường sắt Tương Kiểm (thành 
phố Chu Châu tỉnh Hố Nam - thành phố Quý Dương tỉnh Quý Châu), tuyến đường 
sắt Quý Côn (thành phố Quý Dương tỉnh Quý Châu - thành phố Côn Minh tỉnh Vân 
Nam), tuyến đường sắt Thành Côn (thành phố Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên - thành phố 
Côn Minh tỉnh Vân Nam), tuyên đường sắt Tương Du (thành phố Tương Phàn tỉnh Hổ 
Bắc - thành phố Trùng Khánh), nhiều tuyến đường sắt đã cho lắp đặt thêm các đầu 
kéo xe điện, từ đó đã cải thiện đáng kể tình hình giao thông lạc hậu ở vùng Tây Nam. 
Năm 1997 xây dựng tuyến đường sắt Nam Côn (thành phố Nam Ninh khu tự trị dân 
tộc Choang Quảng Tây - thành phố Côn Minh tỉnh Vân Nam) xuyên qua phía tây nam 
tỉnh Vân Nam, phía tây nam tỉnh Quý Châu và phía tây bắc tỉnh Quảng Tây, sau đó 
chạy thẳng đến thành phố cảng Bắc Hải ở vùng duyên hải tỉnh Quảng Tây, là đầu mối 
giao thông quan trong dẫn ra biển ở vùng Tây Nam. 


Việc xây dựng các tuyến đường bộ ở vùng Tây Nam cũng có sự phát triển 
nhanh chóng, các thành phố huyện thị giữa các tỉnh trong vùng và giữa một số tỉnh 
thành ở bên ngoài đếu có nhiều tuyến đường có thể thông nhau, trong đó cũng 
bao gốm một số tuyến đường bộ có đẳng cấp khá cao. Sau thập niên 50 của thế kỷ 
XX, tuyến đường bộ Xuyên Tạng nối liền Thành Đô Tứ Xuyên đến Lhasa Tây Tạng và 
tuyến đường bộ Điến Tạng từ Côn Minh tỉnh Vân Nam đến Lhasa liên tục được xây 
dựng, quá trình xây dựng công trình này vô cùng gian khổ, núi cao đường xa hiểm 
trở, nhưng nó đã phát huy tác dụng vô vùng quan trọng trong việc tăng cường liên 
kết giữa Tây Tạng và nội địa. Ở Thành Đô, Trùng Khánh, Côn Minh, Quý Dương đều 
có những sân bay dân dụng quy mô lớn, có thể thông nhiều đường bay đến nhiều 
thành phố trong và ngoài nước. 





+ Địa lý Trung Quốc 


Ô Tài liêu trích dẫn 


` Công trình thủy lợi đập Đô Giang nằm trên sông Dân, phía tây thành phố Đô Giang Yến ỉnh Tứ Xuyên, được”. 
xây đựng từ năm 256 trước Công nguyên, là một công trình thủy lợi với quy mỏ lớn được Lý Bảng - quan khám 
s4.04n1Roccủa nước nlnh Go kề rà xert Eeych =Eeesy- ve 1v | 





Đường thủy trên dòng Trưởng Giang nối liền Tứ Xuyên và Trùng Khánh với bên 
ngoài được gọi là tuyến Xuyên Giang, trong suốt một thời gian dài, do dòng nước trên 
sông chảy xiết, dưới lòng sông vô cùng nguy hiểm nên tuyến đường thủy này luỏn 
khiến thuyền bè chỉ nhìn thôi đã thấy sợ hãi, Từ khi dựng nước đến nay, nhả nước 
đã tiến hành trị thủy toàn diện ở dòng nước này, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tàu 
thuyền qua lại. Từ đấu thập niên 80 thế kỷ XX, cùng với việc xây dựng trạm thủy điện 
đập Cát Châu, điều kiện thông tàu thuyền ở đoạn Tam Hiệp Trường Giang vốn di rất 
nguy hiểm này đã được nâng cao hơn. Công trình thủy lợi Tam Hiệp đang được xây 
dựng hiện nay, sau khi xây dựng xong sẽ hình thành một hồ nhân tạo dài mà phía trên 
cỏ thể đi đến Trùng Khảnh, phia dưới có thể đi đến Nghi Xương, đến khi đó, Tam Hiệp 
sẽ trở thành một mạch giao thông dưới nước không gì có thể ngăn cản. 


Thiên phủ chỉ quốc và khu kinh tế Thành Du 


Tứ Xuyên được khai phá tương đối sớm, trình độ kinh tế cao hơn so với Vân Nam 
và Quý Châu, từ xưa nơi đây đã được gọi là “thiên phủ chỉ quốc” (đất nước thiên đường). 
Đồng bằng Thành Đô nằm ở phía tây Tứ Xuyên có địa hình bằng phẳng, đất đai phì 
nhiêu màu mỡ, Hơn 2000 năm trước, người dân ở địa phương nơi đây đã tận dụng độ 
đốc tự nhiên trên đoạn sông Dân chảy qua hang núi cao trên núi Sùng để xây dựng 
công trình thủy lợi Đỏ Giang Yến, để dẫn nước sông Dân lên những vùng đồng bằng. 
Từ đó, đồng bằng Thành Đô không còn bị hạn hán hoành hành, mùa màng bội thu, 
cho đến nay nơi này vẫn là khu vực nông nghiệp phát triển quan trọng trong cả nước. 
Tứ Xuyên là một tỉnh đồng dân, cũng là một tỉnh có sản lượng lương thực rất lớn. 


Do ảnh hưởng của địa hình, điều kiện nhiệt lượng của thung lũng Tứ Xuyên 
đều ưu việt hơn so với những tỉnh có cùng vĩ độ như Hồ Bắc, An Huy và Giang Tô. 


Khu vực gió mùa Đông Bắc 


Đồng bằng Thành. 
Đô khí hãu ấm áp, 
dân số đông đúc, 
nông nghiệp phát 
triển, từ trước đến 
nay là khu vực 
canh tác nông 
nghiệp quan trong 
của Trung Quốc 





Tuy những sản phẩm nông nghiệp của Tứ Xuyên cũng gắn giống với những nơi kể 
trên, nhưng vì điều kiện nhiệt lượng tốt, nên sản lượng cao hơn, các sản phẩm nông 
nghiệp cũng phong phú hơn. Tứ Xuyên cỏ thể trống những loại hoa quả của vùng 
nhiệt đới Nam Á như vải, nhãn lồng, và những sản phẩm này chỉ có thể thấy ở Quảng 
Đồng, Quảng Tây và Phúc Kiến. 

Nguồn tài nguyên dưới lòng đất ở Tứ Xuyên cũng rất phong phú, cỏ rất nhiều 
loại kim loại màu và các loại mỏ quặng như sắt, than, khí thiên nhiên và dấu mỏ. Ở 
Phàn Chi Hoa bên bở sông Kim Sa tại Tứ Xuyên, có mỏ quặng sắt lớn nhất khu vực 
Tảy Nam của Trung Quốc. Những quặng sắt này có những kim loại màu cỏ chứa 
vanadium, titan v.v., trữ lượng đứng đầu thế giới. Nơi đây có xưởng gang thép quy 
mô lớn, ngoài việc có thể sản xuất mãy triệu tấn sắt, còn có thể luyện các kim loại 
màu như vanadium, titan v.v.. Xung quanh vùng khai thác và luyện kim ở Phàn Chỉ 
Hoa, một thành phố công nghiệp mới hiện đại hóa đã được xây dưng ở vùng núi cao 
bên bờ sông Kim Sa, đó là thành phố Phản Chỉ Hoa. 


Tứ Xuyên là nơi khai thác khí thiên nhiên quan trong của Trung Quốc, thành 
phố Tự Cống từ xưa đã nồi tiếng từ ngành sản xuất muối giếng, được đặt tên là “diêm 
đô" (thành phố của muổi). Người địa phương nơi đảy tận dụng ngay khí thiên nhiên 
có được trong quá trình khai thác muối giếng để nãu muối, những công việc này đã 
có hơn 1000 năm lịch sử. Hiện nay khi thiên nhiên đã được khai thác toàn diện hơn, 
và được sử dụng vào ngành công nghiệp hóa học một cách rộng rãi hơn. 

Tài nguyên thủy lực của tỉnh Tử Xuyên võ cùng phong phú. Nhánh söng chính 
của Trường Giang - sông Kim Giang, cũng như những dòng phụ lưu như sông Đại Độ, 
sông Nhã Lung, sông Ô, sông Dân v.v. đều chứa một nguồn tài nguyên thủy lực dồi dào, 


Địa lý Trung Quốc 
" 


tổng trữ lượng đứng đầu cả nước. Những công trình thủy điện đã được khai thác và xây 





dựng gồm có: trạm thủy điện Cống Chủy trên sông Đại Độ, trạm điện Ô Giang Độ trên 
sông Ô (nằm trong địa phận tỉnh Quý Châu) và trạm điện Nhị Than trên sông Nhã Lung. 


Hai thành phố có quy mô lớn ở thung lũng Tứ Xuyên là Thành Đô và Trùng 
Khánh, một thành phố ở phía tây bắc thung lũng, một thành phố ở phía đòng nam 
thung lũng, có một tuyến đường sắt - Thành Du (thành phố Thành Đò tỉnh Tử Xuyên ~ 
thành phố Trùng Khánh) đi ngang qua. Bốn phía của Thành Đô và bốn phía của Trùng 
Khánh cũng như trên tuyến đường sắt Thành Du có nhiều thành phố lớn nhỏ khác, ví 
dụ như thành phố Tự Cống, Nội Giang, Lô Châu, Nghị Tân, Đức Dương, Miên Dương 
v.v„ hầu như mỗi thành phố đều có đặc điểm riêng của mình, một số ngành sản xuất 
có vai trò quan trọng trong vùng phía tây của Trung Quốc. Những thành phố này luôn 
liên kết và bổ sung cho nhau, tạo thành khu kinh tế Thành Du rất giàu thực lực. 


Thành phố trực thuộc trung ương - Trùng Khánh được thành lập vào năm 1997, 
đây là thành phố “nhỏ tuổi” nhất trong 4 thành phố trực thuộc trung ương của Trung 
Quốc, thế nhưng đây lại là thành phố tiềm lực nhất. Trùng Khánh có diện tích 82.000 
km”, tổng dân số lên đến 30,02 triệu người. 

Trùng Khánh nằm ở đoạn giao của dòng Trường Giang và sông Gia Lãng, cũng 
là điểm giao của ba tuyến đường sắt Thành Du, Tương Du và Xuyên Kiếm, là đấu mối 
giao thông quan trọng của khu vực Tây Nam. Trùng Khánh còn là trung tâm kinh tế 
lớn nhất ở vùng Tây Nam và khu vực thượng lưu Trường Giang của Trung Quốc. Công. 
nghiệp có vai trò chủ đạo nhất trong kinh tế của Trùng Khánh, ba ngành công nghiệp 
chủ lực nhất là công nghiệp ô tô xe máy, công nghiệp hóa học và công nghiệp luyện 
kim, trong đó sản lượng ô tô xe máy chiếm 1/3 tổng sản lượng toàn quốc. Trùng 
Khánh còn có các ngành công nghiệp chiếm ưu thế khác như thiết bị điện máy, điện 
tử thông tin v.v. 

Trùng Khánh có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú. Ngoài những 
mặt hàng nông sản và nguồn tài nguyên nước rất đấy đủ, còn có các kim loại và phi 
kim có giá trị khai thác như than, khí thiên nhiên, sắt v.v.. Trùng Khánh là một trong 
rất ít thành phố lớn ở Trung Quốc có thể tự cung tự cấp các nguốn náng lượng. 


Trùng Khánh có mối liên hệ rất mật thiết với các tỉnh ở Tây Nam và khu vực 
thượng lưu Trường Giang. Ở khu vực phía tây của Trung Quốc, Trùng Khánh có sức lan 
tỏa và sức thu hút rất mạnh. Với Trùng Khánh là trung tâm, trong phạm vi bán kính 500 
km có dân số hơn 100 triệu dân, có 3 thành phố thủ phủ và thành phố lớn với dân số 
trên 2 triệu người, có hơn 30 thành phố vừa với dân số hơn 300.000 người, có công 
trình thủy điện lớn nhất Trung Quốc - công trình Tam Hiệp. Trùng Khánh với vai trò là 
một trung tâm kinh tế lớn, phát huy được vai trò này, sẽ mang lại ý nghĩa vô cùng quan 
trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của khu vực Tây Trung Bộ ở Trung Quốc. 


Khu vực gió mùa Đỏng Bắc 


Địa hình karst'"” 


Vùng Tây Nam Trung Quốc có một khu vực nủi đã vôi, trong đó, phân bố ở địa 
phận tỉnh Quý Châu chiếm đến 80% diện tích toàn tỉnh; ở phía đông của Vân Nam 
đá vôi phân bố trên địa bàn tỉnh chiếm hơn một nửa diện tích toàn tỉnh. Do khí hậu 
nóng và bị nước xói mỏn trong thời gian dài, nên nơi đây đã hình thành một địa hình 
karst trên một bề mặt rất rộng lớn. Địa hình karst chia thành măng đá, rừng đá, các 
lỗ hồng do xói mòn, các vũng do xói mòn, các hang động, các hang động dưới nước 
và các dòng söng dưới lòng đất v.v.. Các hình thái địa hình này tiêu biểu cho từng giai 
đoạn khác nhau trong quá trình sinh trưởng của đá vôi, ở Vân Nam và Quý Châu, đâu 
đâu cũng có thể thãy được địa hình karst. Ở khu vực Lộ Nam của tỉnh Văn Nam có rất 
nhiều các “rừng đá; tại một khu vực không lớn lắm, những tảng đả vôi cao từ vài mét 
cho đến vài chục mét tạo thành những cột đá cao thấp đan xen, hình thành nên một 
“khu rừng” toàn bằng đả, hiện nay, “rừng đá” đã được khai thác thành một khu phong 


Ũ 





st là hiển tượng phong hỏa đặc trưng của những miền nủi đả với bị nước chảy xói mòn. 5ự xỏi môn không phải 





do cơ chế lực cơ học, mà chủ yếu là do khi đioxit các bon (CO,) trong không khí hòa tan vào nước, cộng với các ion 


dương của hydro (H') tạo thành axit cacbc 





Axit cacbonic là thủ pham chinh trong quả trình ân mòn đá vôi. Sản 


phẩm tự nhiên của quả trình phong 





öa karst là các hang động vơi các nhủ đá, mảng đả, söng suối ngắm, 





Rừng đá Lộ Nam 
nằm ở tỉnh Vân 
Nam là dạng địa 
mạo đá xói mòn 
điển hình, rừng đá 
đứng sừng sững 
trên mặt đất khiến 
mọi người mỗi lần 
ngước mắt trông 
lên đều không khỏi 
kinh ngạc 





Địa lý Trung Quốc 





Khu vực gió mùa Đông Bắc 


cảnh du lịch. Ngoài ra, khu phong cảnh Li Giang Quế Lâm nằm ở địa phận ngoại ô 
tỉnh Quảng Tây lại là một loại hình khác biệt trong địa mạo karst, đó là địa hình phong 
lâm (cánh rừng của những đỉnh nủi cao). 


Địa hình karst có giá trị du lịch quan trọng. Ngoài rừng đá Lộ Nam đã nói trên, 
thác nước Hoàng Quả Thụ ở địa phận Quý Châu cũng là sản vật của karst. Thác nước 
này có chiều cao hơn 60m, nước chảy từ vách đá cao rối đổ xuống, hình thành nên 
một bức rèm bảng nước, phát ra ảm thanh vang dội một vùng, tạo nên cảnh tượng 
vỏ cùng khí thế và hùng vĩ. Ở vùng lân cận với thác nước Hoàng Quả Thụ còn có 
không ít thác nước nhỏ khác, hình thành một quần thể thác nước với phạm vi rất lớn, 
có giả trị khai thác cao. 

Khu vực núi đá vôi là một trong những vùng nghẻo nhất ở Trung Quốc. Đó là 
do bên dưới của những dãy núi đá thường có rất nhiều vết nứt và động đá, nên khi 
nước mưa rơi xuống mặt đất không giữ lại được, vì thế mà làm cho các khu vực ở đây 
đều bị thiếu nước, do vậy gây ra những hạn chế và trở ngại rất lớn cho việc phát triển 
nông nghiệp. Những năm gần đây, khu vực này luôn là khu vực trọng điểm cần phải 
đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo. Giữa vùng núi đá vôi này có những vùng 
trũng do xói mòn diện tích tương đối lớn, hoặc những thung lũng khá rộng, điều kiện 
tự nhiên khá tốt, địa hình thấp, bằng phẳng, có những thôn xóm tương đối lớn phát 
triển mạnh về nỏng nghiệp và công nghiệp. Người dân nơi đây gọi những vũng nước 
do xói môn này là “bá tử' (máng nước), có một số mảng nước diện tích có thể lên đến 
hơn 100km', ở đó có những đường ngang ngõ hẻm, từ thôn nọ nhìn sang thôn kia, 
chính là những tỉnh hoa của khu vực đả vôi này. Côn Minh - thủ phủ của tỉnh Vân 
Nam và Quý Dương thủ phủ của tỉnh Quý Châu đều nằm ở những thung lũng lớn 
nhất giữa những dãy núi trong địa bàn tỉnh. 

Việc nghiên cứu và xử lý địa hình karst có liên quan mật thiết đến sự phát triển 
kinh tế của khu vực, cũng là một vấn đề nghiên cứu quan trọng của khoa học địa chất. 
Trung Quốc nghiên cứu địa hình karst đã có lịch sử lâu đời. Ngay vào cuối đời Minh từ 
400 năm trước, nhà lữ hành Trung Quốc Từ Hà Khách đã từng dốc hết tâm sức của mình 
để tiến hành hàng loạt các khảo sát đối với địa hình karst ở nơi này. Những ghi chép 
đặc sắc của ông về khu địa hình karst ở Vân Nam và Quý Châu trong tác phẩm “Từ Hà 
Khách du ký”, cho đến nay vẫn còn những giá trị khoa học rất quan trọng. 

Nhiều dân tộc 

Vùng Tây Nam là khu vực tập trung đông nhất các dân tộc thiểu số. Trong 
những dân tộc thiểu số này, dân tộc Di và dân tộc Miêu có dân số đông nhất, khoảng 
trên 5 triệu người; dân tộc Bố Y, Đồng, Bạch, Hà Nhi, Tạng v.v. đều có dân số khoảng 
trên 1 triệu người; các dân tộc thiểu số còn lại thường có dân số từ mấy chục ngàn 


j 


Địa lý Trung Quốc 


cho đến mãy trăm ngàn người; một số dân tộc cá biệt có dân số ít hơn, ví dụ như dẫn 
tộc Độc Long, dân số chỉ có vài ngàn người. 

Dân tộc thiểu số ở tỉnh Tứ Xuyên chủ yếu phân bỏ ở dãy núi Hoành Đoạn của 
phía tây tỉnh này. Dân tộc Khương và dân tộc Di tập trung ở các thung lũng khe núi 
Hoành Đoạn, dân tộc Tạng lại sống ở vùng cao nguyên phía tây Tứ Xuyên, thói quen 
sống về cơ bản giống như dân tộc Tạng trên cao nguyên Thanh Tạng. 


Sự phán bổ của các dân tộc thiểu số ở hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu có đặc 
điểm “đại tạp cư, tiểu tụ cư””, chung sống đan xen lẫn nhau. Theo thống kê, hai tỉnh 
Vân Nam và Quý Châu có đến 2/3 thôn xã là nơi các dân tộc tạp cư, nhưng trong mỗi 
một khu cư trú riêng thì lại có sự phản bố khá quy luật, mỏi dân tộc khác nhau dựa 
vào cách sống của riêng mình mà tự dựng lên cho mình một điểm cư trú tương đối 
độc lập. Có dân tộc cư trú trên vùng máng bảng phẳng, có dân tộc cư trú trên sườn 
núi, cũng có những dân tộc lại sống trên vùng núi cao, hình thành nên một bố cục cư 
trú có tên là cư trú kiểu “bậc thang”, 

Các dân tộc thiểu số ở vùng cao nguyên Vân Quý đều có lịch sử lâu đời và văn 
hóa dân tộc rất độc đáo. Đến cao nguyên Vân Quý du lịch, nơi nào cũng sẽ cảm nhận 
được các phong tục đậm đà bản sắc dân tộc. 


Dân tộc Miêu và dân tộc Bố Y ở Quý Châu chủ yếu tập trung sinh sống ở phía 
nam tỉnh Quý Châu, có trình độ văn hóa khá cao. Nghé thêu thùa của dân tộc Miêu và 
nghề dệt in của dân tộc Bố Y là nghề thủ công truyền thống mà các phụ nữ của dân 


(1)Là tình hình cư trú của các dân tộc ở Trung Quốc. Nếu nhìn tử việc cư trú của mỗi dân tộc, thì các dân tộc đều cư 
trú phần tán ở mọi tÌnh thành trên cả nước, như thế gọi là “đại tạp cư”: Nhưng nếu nhìn từ mỗi tỉnh thành khu. 
vực, thì người dân tộc thiếu số lại cư trú theo từng nhóm, tửng thôn, hoäc từng huyện, như vầy gi là “tiếu tụ cư”. 


“Đông Ba Kinh”, là 
kinh thư của đạo 
Đông Ba - một 
tôn giảo nguyên 
thủy chỉ có riêng 
của dân tộc Nạp 
Tây. Văn tự viết 
trong sách là chữ 
tương hình đó họa 
nguyên thủy. Nó 
có một giá trị học 
thuất quan trọng 
trong lịch sử phát 
triển chữ viết của 
nhãn loại. 





Khu vực gió mùa Đông Bắc 


tộc này ai cũng phải học và nắm được nghề. Đây cũng là hai nghề truyến thống có 
trình độ nghệ thuật khá cao và nổi tiếng trong nước. 

Dân tộc thiểu số ở Vân Nam phần nhiều là các dân tộc Nạp Tây, dân tộc Bạch, 
dân tộc Hà Nhì và dân tộc Thái. Dân tộc Nạp Tây tập trung cư trú ở vùng Lệ Giang của 
'Vân Nam, có ngôn ngữ và chữ viết riêng. “Đông Ba Kinh” được viết bằng chữ Nạp Tây 
có rất nhiều trong sách vở, có một giả trị lịch sử và giá trị văn học rất cao. Trong lịch sử 
của dân tộc Nạp Tây đã từng xuất hiện không ít các chuyên gia học giả nổi tiếng. 

Người Moso sống ở ven hố Lò Cỏ phía tây tỉnh Vân Nam, là một chi thuộc dân 
tộc Nạp Tây, cũng là dản tộc duy nhất của Trung Quốc còn bảo tồn xả hội mẫu hệ 
truyền thống. Ở đây, hôn nhân của thanh niên nam nữ vô cùng tự do, chỉ cần nam 
có tình, nữ có ý là họ có thể sống chung với nhau, hòn nhân của thanh niên nam nữ 
cũng không ổn định, họ có thể giải thoát mối quan hệ bất cứ lúc nào. Hôn nhân kiểu 
này gọi là “hôn nhân A Chú”. Trong hôn nhân A Chú, con cái sinh ra sẽ thuộc về người 
phụ nữ, người đàn ông không chịu bất cứ nghĩa vụ gì. Sự di tổn xã hội mẫu hệ của 
người Moso, đã được sự chú ý rộng rãi của các học giả trong và ngoài nước. 

Dân tộc Bạch sống ở giữa Thương Sơn và Nhĩ Hải tỉnh Vân Nam, hơn 1000 năm 
trước đã từng xây dựng ở nơi đây nước Nam Chiếu và nước Đại Lý rồi cứ thế mà theo đó 
mấy trăm năm, Ngày nay, di chỉ Thái Hòa Thành, ba tháp chùa Sùng Thánh và bia Đức 
Hóa Nam Thiệu ở gần thành phố Đại Lý chính là biểu tượng văn hóa trong thời kỳ phát 
triển cao của dân tộc Bạch. “Tam Nguyệt nhai” là ngày lễ truyền thống của dân tộc Bạch, 
mỏi khi đến ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, trên đường Đại Lý nằm giữa Thương Sơn và 
Nhiếp Hải, từng dông người đông như kiến, nam nữ thanh niên dân tộc Bạch mặc trang 
phục truyền thống vừa hát vừa nhảy múa tạo nên một bấu không khi thật vui tươi. 


Dân tộc Thái sống ở Tây Song Bản Nạp thuộc biên thùy tây nam tỉnh Vân Nam, 
cư trú ở ven sông Lan Thương, nơi cỏ địa thế tương đối thấp. Dân tộc này nồi tiếng 
từ những vũ điệu tuyệt đẹp và những phong tục tập quán rất đặc sắc. Nơi đây thuộc 
vùng nhiệt đới, từng dải cao su, cà phê và những gian nhà sàn dựng bằng tre đan 
xen, tạo nên một phong cảnh miền nhiệt đới vô cùng đặc sắc. Dân tộc Thái theo giáo 
phải Tiểu thừa trong đạo Phật, những em bé ngay từ nhỏ đã phải vào chùa xuất gia. 

Tháp Phật của dân tộc Thái có dáng tròn nhưng nhọn đỉnh, đây chính là biểu 
tượng nổi bật nhất của những gia đình dân tộc Thái. Vào năm mới của người Thái, 
nhà nhà người người Thái đếu chung vui một lễ hội rất đặc biệt, đó là “Lễ Tạt nước” để 
cầu chúc cho con người mạnh khỏe, mùa màng bội thu. 

Dân tộc Hà Nhì chủ yếu tập trung sinh sống ở vùng núi Ai Lao miền Nam Vân 
Nam và hai bên bờ sông Hống. Dân tộc Hà Nhì có nghề canh tác nông nghiệp phát 
triển, trên sườn núi cao thuộc núi Ai Lao, họ làm thành ruộng bậc thang, tạo thành 
cảnh quan nhân sinh rất nổi tiếng. 


Ta 


Địa lý Trung Quốc 


ÔlLiên kết tư liêu 





Lễ Tạt nước là ngày lễ long trọng nhất của dân tộc Thái, cũng là ngày lễ có ảnh hưởng lớn nhất, có 
số người tham gia đông nhất trong những ngày lễ của các dẫn tộc thiếu số ở Vân Nam, Lễ Tạt nước 
điễn ra vào năm mới của người Thái; vào trung tuần tháng 4 dương lịch, lễ hội thường kéo dài từ 3 
đến 7 ngày. Ngày thứ nhất tiếng Thái gọi là “Mạch nhật”, có nét tương đồng với đêm giao thừa tết ảm 
lich; ngày thứ hai tiếng Thái gọi là “Não nhật” (không nhật); ngày thứ ba là năm mới, gọi là "Bá võng. 
mã; tức là ngày đầu năm, mọi người coi đây là ngày tốt đẹp nhất, ngày may mắn nhất. Vào sáng sớm ˆ 
ngày lễ, già trẻ gái trai dân tộc Thái đều mặc những bộ lễ phục đi gánh nước trong, trước tiên họ đến. 
tháp Phật để tấm Phật, sau đó bắt đầu ạt nước lên người nhau, cùng chúc nhau cát tường như. 

người vừa nhảy múa hát ca, vừa la. | nước! nước”, 
TỐ... ẽ.ế 


Động thực vật quý hiểm 


Cho đến nay, vùng Tây Nam Trung Quốc vẫn bảo tồn được không ít các loại 
đông thực vật quý hiếm trên thế giới 


Gấu trúc là động vật quý hiếm của thế giới còn sót lại ở Trung Quốc, vì thế mà nó 
được mọi người gọi là “quốc bảo” của nước này. Các hóa thạch cổ đã chứng minh rằng, 
trong mấy triệu năm trước, gấu trúc đã từng rất sinh sôi, và phạm vi sinh sống của 
chúng gắn như có ở khắp các tỉnh thành ở miến Nam Trung Quốc, thậm chí ở Châu 
Khẩu Điếm - Bắc Kinh, là nơi thuộc vùng Hoa Bắc mà cũng có dấu tích của loài động 
vật này. Về sau, do thời tiết khi hậu thay đổi nhiếu lắn, đặc biệt là những lắn nhiệt độ 
khí hậu quá thấp trong thời kỳ băng hà, đã làm chủng loại và số lượng của gầu trúc bị 
giảm đi một cách nhanh chóng, gấn như đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Hiện nay, 
gấu trúc chỉ sống ở khu vực ranh giới giữa Tứ Xuyên, Cam Túc và Thiểm Tây. Nơi này đã 
cho xây dựng nhiều khu 
bảo tồn thiên nhiên với 
mục đích chủ yếu là bảo 
vệ gấu trúc. Khu bảo tốn 
thiên nhiên Ngọa Long 
ở vùng núi phía tây tỉnh 
Tử Xuyên là khu tiêu biểu 
trong số đó. Khu bảo tồn 
này được xây dựng vào 
năm 1975 với diện tích 
2.000 km“. Nơi đây núi cao. 
rừng sâu, lượng mưa dồi 


Gấu trúc, loài động 
vật hoang dã đang 
sinh sống ở khu bảo 
tồn thiên nhiên. 





Khu vực gió mùa Đông Bắc 


dào, thực vật phát triển tốt; đặc biệt là món ăn khoái khẩu của loài gấu trúc - cây tre, 
sinh trưởng rất tốt tươi, vì thế mà đã cung cấp cho gấu trúc một nguồn thực phẩm 
vô cùng dối dào, Khu bảo tồn thiên nhiên Ngoa Long là nơi có loài gấu trúc tập trung 
nhiều nhất của Trung Quốc, hiên có khoảng 100 con gấu trúc đang sinh sống ở đây. 


Quỹ Động vật hoang dã Thế giới của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đặc 
biệt quan tâm đến công tác bảo vệ loài gấu trúc của Trung Quốc nên đã cùng các 
nhà khoa học của Trung Quốc xây dưng một trạm quan sát các sinh thái của loài gấu 
trúc tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngoa Long, từ đó tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về 
nhiều vấn đề như môi trường hoạt đông, thói quen sinh hoạt, quá trình phốn thực và 
phát triển chủng loài của gấu trúc, cũng như những ảnh hưởng của hoạt động con 
người đối với loài động vật này, rối từ đó đưa ra thêm nhiều các biên pháp bảo vệ gấu 
trúc một cách hiệu quả hơn. 


Tây Song Bản Nạp nằm ở phia nam của tỉnh Vân Nam, nơi đảy khí hậu quanh 
năm nóng bức mưa nhiều, trên núi có cảnh rừng nhiệt đới hiếm hoi của Trung Quốc. 
Trong rừng mưa nhiệt đới này cây cối xanh tươi râm rạp, rễ cây chẳng chịt, quanh 
năm cây lá xanh tươi, hoa nở bạt ngàn. Các loài cây cối trong rừng cũng rất đa dạng, 
những loài thực vật cao cấp đã được tìm thấy có hơn 4000 loài, trong đó có không ít 
loài thực vật đều nằm trong danh sách bảo vệ trong điểm cấp một, cấp hai của nhà 


Cây đa bóp cổ 
(Strangler ñq) - loài 
cây thưởng thấy 
ở khu rừng mưa 
nhiệt đới. Từ một 
hốc cảy, hạt của 
chủng này mắm 
thành cảy non 
chúng dần thả bộ 
rễ xuống bao phủ 
thân và che khuất 
ngọn cây chủ 
trong khi ngon 
không ngừng 
vươn lên cao để 
đón ánh sáng. Cây 
chủ bí canh tranh 
dinh dưỡng, đồng 
thời bị siết chặt và 
bị thiếu ánh sáng 
nên suy yếu và 
chết dắn. 





Địa lý Trung Quốc 


nước. Có loại thực vật có giá trị kinh tế rất cao, có loại cây cối có thể ép lấy dầu, có loại 
cây có thể ép để lấy hương liệu, có loại lại là nguyên liệu thuốc Đông y quan trọng 
và quý hiếm. Cây tam thất, là thành phần chủ yếu trong Bạch Dược Vân Nam có hiệu 
quả cắm máu, chống viêm tiêu sưng... chính là loại cây sống trong khu rừng mưa 
nhiệt đới Tây Song Bản Nạp. Trong rừng mưa nhiệt đới này, có không ít loài động vật 
quý hiếm sinh sống nơi đây, voi châu Á, loài công xanh, hổ Bengal v.v. đều là những 
loài động vật khá nổi tiếng. 

Do kinh tế phát triển và sự gia tăng dân số, thực vật cảy cối nhiệt đới ở Tây Song 
Bản Nạp không ngừng bị chặt phá hủy hoại. Để bảo vệ rừng mưa nhiệt đới cũng như 
các loài đông vật quý hiếm sinh sống trong rừng của Tây Song Bản Nạp, Trung Quốc 
đã cho xây dựng tại nơi này một khu bảo tồn thiên nhiên. Đồng thời, điểu động và 
tập trung các chuyên gia cùng thành lập Sở Nghiên cứu động thực vật nhiệt đới ở Tây 
Song Bản Nạp, chuyên tiến hành công tác nghiên cứu tân dụng và bảo vệ động thực 
vật ở Tây Song Bản Nạp. Nhà nước đã tiến hành nghiên cứu và gây giống các loại thực 
vật kinh tế nhiệt đới ở Tây Song Bản Nạp trong một thời gian dài, các loại cảy được 
đây giống ở đây như cây cao su, cây ca cao, cây cà phê v.v. đều đả thành rừng và gặt 
hải được hiệu quả kinh tế rất cao. 


VÙNG HOA NAM 


Vùng Hoa Nam bao gồm 5 tỉnh, khu tự trị là Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, 
Hải Nam, Đài Loan và hai khu hành chính đặc biệt là Hồng Kông và Ma Cao. Vì vùng 

















Khu vực gió mùa Đông Bắc 


này năm ở cực nam của Trung Quốc, do vậy hấu hết các tỉnh thành đều thuộc khu 
vực nhiệt đới và á nhiệt đới, điểu kiên tư nhiên, cảnh quan nhãn sinh có sự khác biệt 
rõ nét so với khu vực trung và hạ lưu Trường Giang. 


Lịch sử quan hệ đối ngoại lâu đời, số lượng Hoa kiều đông. 


Vào thời cổ đại, vùng Nam Hoa của Trung Quốc thuộc khu vực miến Nam xa xôi, 
trong lịch sử phát triển lâu dài, đã hình thành nên những đặc điểm nhân sinh khác 
hẳn so với vùng trung nguyên. Do khu vực này bị chia tách trong thời gian dài, nên 
cư dân giữa các nơi cũng có sự khác biệt rõ nét, mỏi nơi có phương ngữ khác nhau, 
như vùng Hạ Môn, Tuyền Châu - Phúc Kiển sử dung tiếng Phúc Kiến (Minnan), ở khu 
vực Triều Chảu, Sán Đầu - Quảng Đông thông dụng tiếng Triếu Chảu, ở khu vực Hạ 
Môn lại nói tiếng Quảng Châu. Dân cư ở Hoa Nam có truyến thống lâu đời trong việc 
làm ăn buôn bán với bên ngoài. Tại các tỉnh, khu vực trong vùng đều có đường biển 
dài nhất định, đặc biệt là hai tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, khỏng những đường biển 
dài, mà còn có rất nhiều cảng vịnh ven biển với điều kiên ưu việt, trong đó có các nơi 
như Tuyến Châu, Quảng Châu từ xưa đà là cửa khẩu quan trong trong thương mại 
đối ngoại của Trung Quốc. Vào thời kỳ Nam Tống từ 1000 năm trước, Tuyến Châu 
đã phát triển thành một thương cảng lớn với quy mô thế giới, các doanh nhân, nhà 
buôn đến từ khắp nơi trên thế giới nườm nượp kéo đến Tuyến Chảu buôn bán làm ăn 
và sinh sống. Cùng lúc đó, cũng cỏ không ít người Trung Quốc theo thuyền bẻ di cư 
đến khu vực Đông Nam Á. Sau Chiến tranh Nha phiến vào năm 1840, Trung Quốc mở 
rộng cánh cửa, người dân ở vùng Hoa Nam đi đến nước khác để mưu sinh cũng càng 
nhiều thêm. Các kiều bào mang theo ngôn ngữ địa phương của mình ra nước ngoài. 





Thành phố Quảng 
Châu nằm ngay 
trung tâm khu 
vực tam giác Châu 
Giang, mức độ tụ 
hợp và lan tỏa của 
kinh tế vùng này 
có ảnh hưởng đến 
khắp mọi nơi trên 
cả nước cùng như 
khu vực Đông Nam 
Á và thế giới. 





_ Địa lý Trung Quốc 
4 


(_ Cho đến ngày nay, tiếng Phúc Kiến, tiểng Triều Châu, tiếng Quảng Đỏng vẫn là ngôn 
ngữ thông dụng của người Hoa kiều ở một số quốc gia và khu vực. 


Theo thống kẻ, trong số Hoa kiều sống ở khắp nơi trên thế giới, có đến hơn 15 
triệu người đến từ vùng Hoa Nam (chủ yếu tập trung ở những nơi thuộc tỉnh Phúc 
Kiến như thành phố Tuyển Châu, thành phố Hạ Môn, thành phố Chương Châu và 
những nơi thuộc tỉnh Quảng Đông như thành phố Triểu Châu, thành phố Sán Đầu và 

.. cửa dòng Châu Giang v.v.), chiềm hơn một nửa tổng dân số Hoa kiếu của Trung Quốc. 
Ngoài ra, khu vực này còn có hơn 6 triệu Hoa kiểu trở về với thân nhân của họ, vì vậy 
mà nơi đây được Trung Quốc gọi là “quê hương của Hoa kiếu”. 


Tuy rằng Hoa kiểu sống ở nước khác, nhưng họ vẫn rất yêu tổ quốc và yêu quê 
hương mình. Họ dùng tiền bạc của cải có được bảng sức lao động của mình đề giúp 
cho quê hương phát triển. Ngay từ thập niên 70 của thế kỷ XIX, Hoa kiếu ở Tuyển 
Châu đã quyên góp và xây dựng trường tiểu học Trù Anh trên quê hương, đây là một 
trong những trường học kiểu mới sớm nhất của Trung Quốc. Trần Gia Canh - một Hoa 
. kiểu yêu nước đã sáng lập nên trường Tập Mỹ vào năm 1913 và đến năm 1919 tiếp 
tục sáng lập nên trường Đại học Hạ Môn, cả hai trường học đều có sự ảnh hưởng rất 
lớn ở trong nước. Kể từ khi cải cách mở cửa vào năm 1978 đến nay, nhà nước đã xây 
.. đựng các đặc khu kinh tế ở những nơi như Thâm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu của tỉnh 
Quảng Đông, Hạ Môn của tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Hải Nam, mở cửa các thành phố ở 
vùng duyên hải như Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến, Quảng Chảu, Trạm Giang của tỉnh 
Quảng Đông, Bắc Hải của khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây v.v., đồng thời cũng 
mở cửa các khu vực như tam giác Châu Giang và khu tam giác Mân Nam: Hạ Chương 
Tuyền (thành phố Hạ Châu tỉnh Phúc Kiến; thành phố Chương Châu tỉnh Phúc Kiến 
và thành phố Tuyền Châu tỉnh Phúc Kiến), từ đó tiếp tục thu hút được nguồn vốn rất 
lớn từ Hoa kiều cũng như khu vực Hống Kông, Đài Loan, phát triển mô hình kinh tế 
___ hướng ngoại. Vùng Hoa Nam trở thành đội quân tiên phong trong việc mở cửa đổi 
ngoại của Trung Quốc. 


Sông lớn vùng Lĩnh Nam 


Châu Giang là con sông lớn nhất của vùng Hoa Nam, ba con sông Tây Giang, 
Đông Giang và Bắc Giang đều chảy vào cửa dòng Châu Giang từ ba hướng nên gọi 
chung là Châu Giang. Chiếu dài của Châu Giang không quá dài, Tây Giang là dòng dài 
nhất cũng chỉ có 2.200 km. Châu Giang nằm trong khu vực nhiệt đới Nam Á nên nhiệt 
độ cao, mưa nhiều, trung bình lượng mưa hàng năm có thể vượt quá 1000mm, do đó 
- lượng nước dưới sông rất nhiều, tổng lưu lượng một năm xấp xỉ 336 tỷ mỶ. Chính vì 
thế mà trong các con sông lớn của Trung Quốc, Châu Giang được coi là dòng có lưu 
lượng nước đứng thứ hai cả nước, chỉ sau Trường Giang. 





Khắp nơi trên Quế Lâm đều là danh lam thắng 


non nước LÍ Giang chính là một trong những dant 


lam thắng cảnh điển hình của nơi đảy 





Ề Địa lý Trung Quốc _ 


Dòng Tây Giang bắt nguồn từ địa phận tỉnh Vân Nam, chảy qua khu vực bốn 
tỉnh là Vân Nam, Quế Châu, Quảng Tây và Quảng Đông, trong dòng chảy có giao với 
các sông lớn như Kiểm Giang, Quế Giang v.v., lưu lượng nước sông càng ngày càng 
lớn lên, đến đoạn ở cửa dòng Châu Giang thì đã trở thành một con sông lớn với dòng 
nước cuốn chảy xiết. Sông Nam Bàn và sông Hồng Thủy nằm ở thượng lưu dòng 
Kiểm Giang - tức phụ lưu của dòng Tây Giang, có nguồn thủy lực rất phong phú. 
Trung Quốc đã cho xây dựng 11 trạm điện trên dòng sông Hồng Thủy như trạm điện 
Lỗ Bộc Cách, Thiên Sinh Kiều cấp 1 và cấp 2, trạm điện Bình Ban, Long Than, Nhan 
Than, Đại Hóa, Bạch Long Than, Ô Than, Kiếu Củng và Đại Đằng Hiệp v.v, tổng công 
suất là 13,13 triệu KW, năng lượng phát điện mỗi năm đạt mức trên 53 tỷ KWh. Trong 
đó, các trạm điện như Lỗ Bộc Cách, Thiên Sinh Kiểu, Đại Hoa v.v. đã được xây dựng. 
xong và ổi vào sản xuất, cung cấp nguồn năng lượng quan trọng cho việc xây dựng 
kinh tế ở vùng Hoa Nam. 


Sông nhánh quan trọng của dòng Châu Giang là Quế Giang, còn có tên gọi là 
Li Giang. Đầu nguồn của dòng Li Giang có khoảng cách rất gắn với đầu nguồn của 
dòng Tương Giang - sông nhánh của dòng Trường Giang. Ngay vào đời nhà Tần từ 
2000 năm về trước, một con kênh nối liền hai dòng Tương Giang và Li Giang đã được 
đào và lấy tên là “kênh Linh“ Trong lịch sử, kênh Linh luồn là tuyến đường thủy quan 
trọng thông sông nhánh của Trường Giang và sông nhánh của Châu Giang, cho đến 
nay dl tích này vẫn được bảo tồn. 

Hai bên dòng Li Giang phần nhiếu là địa hình rừng đá nhọn, đá vôi, phong 
cảnh tươi đẹp. Nếu xuất phát từ Quế Lâm men theo dòng Li Giang đi xuống mãi đến 
Dương Sóc chính là khu vực sở hữu nhiếu vẻ đẹp tinh hoa nhất của dòng Li Giang. 
Lên một chiếc thuyển mỏng, đi dọc theo dòng sông, sẽ chỉ thấy một dòng sông nước 
xanh màu ngọc bích, núi cũng xanh như ngọc, bóng trúc nghiêng nghiêng, nhà cửa 
san sát nhau, thực sự là một khung cảnh khó thấy được ở nơi nào khác. Trung Quốc 
có câu thơ cổ đề rằng: “Thủy thị thanh la đái, sơn thị bích ngọc trảm” (Nước như một 
dải lụa màu xanh, núi như những chiếc trâm màu ngọc bích), chính là một câu thơ 
tả thực đồi với phong cảnh Li Giang. Quế Lâm là khu du lịch phong cảnh nổi tiếng 
của Trung Quốc, mỗi năm đón tiếp hàng tỷ lượt người ở khắp nơi trên thế giới đến 
thưởng ngoạn. “Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ” (Phong cảnh Quế Lâm nhất thiên 
hạ) đã càng ngày càng được mọi người hiểu và biết đến nhiều hơn. 

Khu kinh tế “Tam giác Châu Giang” 


Tam giác Châu Giang nằm ở phía đông nam tỉnh Quảng Đông, thuộc hạ lưu 
dòng Châu Giang, giáp với Hồng Kông và Ma Cao, đối diện với khu vực Đông Nam Á 
qua biển. Khu vực này có đường biển, đường bộ thuận lợi, vì thế mà được gọi là “Nam 
đại môn” (cánh cửa lớn phía Nam) của Trung Quốc. 








Khu vực gió mùa Đông Bắc 


Khu tam giác Châu Giang có nhiệt lương đấy đủ, điều kiện thủy lợi tưới tiêu rất 
phát triển, dân sõ tập trung đông đúc, các thành phố lớn nhỏ san sát nhau, từ xưa 
đã là khu vực giàu có nhất ở vùng Hoa Nam. Người dân địa phương đã khéo léo tận 
dụng điều kiện tự nhiên để đào ao thả cá, hai bên bờ các ao cá là những vùng đất 
cao trồng dâu nuôi tằm, trống mía và các loại hoa quả ả nhiệt đới. Mỗi năm, dân địa 
phương nơi đây lại đào đất màu mỡ phì nhiêu từ lòng ao cả để đắp cho bờ ao thêm 
cao lên, rồi lại dùng phân tằm, nhộng tằm, lá mía v.v. đồ xuống ao, trở thành thức 
ăn quan trọng để nuôi cá, hình thành nên một hệ thống sinh thái nhân tạo rất hoàn 
chỉnh gọi là “nông nghiệp ao bở” (dike-pond system). Nông nghiệp ao bờ cỏ đặc 
điểm là luôn mang lại sản lượng và hiệu quả cao. Khu vực trồng däu tắm ở tam giác 
Châu Giang mỏi năm cỏ thể thu hoạch 7 đến 8 lần, lượng tơ tằm phần lớn đều dùng 
để xuất khấu, từ đó gặt hải được hiệu quả kinh tế và hiệu quả môi trường sinh thái 
rãt cao. 


Năm 1980, Trung Quốc đã thành lập 4 đặc khu kinh tế, bắt đầu hành trình mở 
cửa đối ngoại. Trong đó, hai đặc khu kinh tế Thâm Quyến và Chu Hải nằm ngay vùng 
tam giác Châu Giang. Năm 1985, nguyên khu vực tam giác Châu Giang được mở cửa 


Điều kiện tự nhiên 
ở khu tam qiác 
Chãu Giang rất ưu 
việt, các thành phố 
san sắt nhau, kinh 
tế vô cùng phát 
triển. 





Sa1[ 


Ti 


K& 
lh 


ng Quốc 


thành khu kinh tế mở vùng duyên hải. Nơi đây đã tận dụng vị trí địa lý ưu việt - đỏ là 
giáp ranh với Hống Kông và Ma Cao nên đã trực tiếp nhận sự lan tỏa kinh tế từ Hồng 
Kông và Ma Cao ở cự ly gần, từ đó thu hút một nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn, 
đống thời cũng thu hút được những thiết bị kỹ thuật tiên tiến, biện pháp quản lý kinh 
doanh và thông tin về khoa học kỹ thuật công thương mới nhất. Từ đó, khu vực này 
đã thành lập nên những ngành chuyên về chế biến gia công cần đến một lực lượng 
lao động lớn như nghề dệt may, chế tạo thiết bị điện tử và thông tin, chế tạo máy 
móc điện khí và nguyên liệu máy móc, chế tạo đố chơi v.v.. Khu vực này đã trở thành 
một trong những cơ sở xuất khẩu cá, sản phẩm tiêu dùng hàng ngày và điện tử lớn 
nhất toàn cầu. 


Quảng Châu nằm ở ngay đoạn cửa dòng Châu Giang đồ ra biển. Trong các tỉnh 
thành và khu vực vùng Hoa Nam, Quảng Châu là thành phố lớn nhất, là trung tâm 
kinh tế quan trọng, cũng là cửa khẩu mậu dịch lớn nhất ở miền Nam Trung Quốc. Mỗi 
năm hai lần, Hội chợ Thương mại Quảng Châu với quy mô rất lớn lại được tổ chức ở 
đây, trở thành cánh cửa quan trọng đối với việc mở cửa đối ngoại của Trung Quốc. 


Quảng Châu mang đậm nét đặc điểm và phong tục của miền Nam Trung Quốc, 
bốn mùa trong năm cây cối tươi tốt, hoa nở khắp nơi, vì thế mà nơi này còn được 
đặt cho một cái tên mỹ miếu là “hoa thành” (thành phố của hoa). Thương nghiệp ở 
Quảng Châu phát triển rất mạnh, cơ sở công nghiệp cũng tốt đặc biệt là các ngành 
công nghiệp nhẹ như dệt may, công nghiệp chế biến thực phẩm và sản xuất hàng 
tiêu dùng cũng như công nghiệp điện tử v.v. đều tương đối phát triển. Ngành công 
nghiệp máy móc đóng thuyền cũng có cơ sở nhất định. Từ khi cải cách mở cửa đến 
nay, kinh tế của Quảng Chảu vừa có sự tiến bộ vượt bậc, mà diện mạo thành phố 
cũng ngày một thay đổi. 

Đặc khu Thâm Quyến nằm ở phía bắc cửa dòng Châu Giang, phía nam chỉ cách 
Hồng Kông một con sông Thâm Quyến, đặc khu này có diện tích 327,5kmỶ. Phía sau 
của Thâm Quyến là tam giác Châu Giang, phía nam giáp Hống Kông, Ma Cao, vị trí 
địa lý rất ưu việt. Từ khi được xây dựng thành đặc khu vào năm 1980 đến nay, Thâm 
Quyến đã từ một thị trấn biên thùy nhỏ phát triển thành một thành phố hiện đại hóa 
rất lớn. Thâm Quyến là thành phố của dân di cư, họ có một quan niệm thương mại và 
ý thức cạnh tranh rất lớn, vì thế mà cũng hình thành nên một bầu không khí văn hóa 
rất cởi mở, khoan dung và mới mẻ. 


Cùng với sự đẩy mạnh không ngừng của cải cách mở cửa, khu kinh tế tam giác 
Châu Giang với trung tâm là tam giác Châu Giang (gọi tắt là tam giác Châu Giang) đã 
dần dần hình thành. Khu vực này bao gồm hơn 10 huyện thị của tỉnh Quảng Đông 


Khu vực gió mùa Đông Bắc _ 


như Quảng Châu, Thâm Quyến, Phật Sơn, Đông Hoan, Chu Hải v.v.. cũng bao gồm cả 
hai đặc khu Hồng Kông và Ma Cao. Diện tích khu vực hơn 40.000 km”, tổng dân số lên 
đến 20,34 triệu người, trở thành khu vực các thành phố kinh tế có mức độ thị trường 
hóa và quốc tế hóa cao nhất của Trung Quốc. 


Khu kinh tế “Tam giác Châu Giang” đã thể hiện một đặc điểm kinh tế rõ nét nhất, 
đỏ là mô hình thu hút xuất khẩu, nhờ vào vị trí địa lý độc đáo của Hồng Kông và Ma 
Cao, phát huy ưu thế thông tin và ưu thế đông đảo kiếu bào nước ngoài để thu hút 
nguốn vốn đầu tư trực tiếp rất lớn, nhất là đã thu hút được sự chuyển giao các ngành 
công nghiệp chế tạo của Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan với quy mô lớn, khiến cho 
những doanh nghiệp định hướng xuất khẩu với hình thức chủ yếu là “tam lai nhất bổ” 
(tam lai ~ tức ba hình thức pht triển kinh tế trong hoạt động hợp tác kinh tế với nước 
ngoài của Trung Quốc; sản xuất gia công với nguyên vật liệu của nước ngoài, sản xuất 
theo mẫu mã của nước ngoài và hoạt động lắp ráp sản phẩm theo đai kiện; nhất bổ - 
tức hoạt động mậu dịch bồi hoàn) cứ thế mọc lên khắp nơi. 


Các ngành sản xuất trong thời kỳ đấu ở khu kinh tế tam giác Châu Giang chủ 
yếu là những ngành sản xuất cần tập trung nhiếu lao động như may mặc, chế tạo 
đồ chơi, chế tạo đồ điện gia dụng v.v.. Những năm gắn đây, cùng với quá trình điều 
chỉnh liên tục và quá trình thăng cấp tối ưu hóa đối với cơ cấu ngành nghế, sản phẩm 
kỹ thuật cao tăng lên nhanh chóng, các ngành sản xuất như mạch điện tích hợp bán 
dẫn, thiết bị truyền thông, thiết bị thông tin di đông, máy tính xách tay, điện thoại 
di động, ống hình ảnh màu (color picture tube - CPT) đã trở thành nòng cốt trong 
những ngành sản xuất mới. 


Ô Liên kết tư liệu 


Ý<“ D2 S96 21494%c65906556 66500204 pgŸ) 








Địa lý Trung Quốc 





Đài Loan và Hải Nam 


Trong 34 tỉnh thành, khu tự trị của Trung Quốc, chỉ có Đài Loan và Hải Nam là 
hai tỉnh được tạo bởi các hòn đảo, nằm ngoài đại lục Trung Quốc. Tỉnh Đài Loan bao 
gốm đảo Đài Loan, đảo Bành Hồ Liệt và các đảo lãn cận. Diện tích khoảng 36.000 
kmỶ, dân số khoảng hơn 22 triệu người. Các đảo tạo thành hình như chiếc chùy, chạy 
dài theo hướng đông bắc - tây nam, ở giữa là dãy núi Đài Loan có độ cao bình quân 
là hơn 2000 m so với mặt nước biển và trở thành dãy núi chia tách trên đảo. Phía tây 
dãy núi tương đối bằng phẳng, vùng duyên hải là một đồng bằng phù sa, các thành 
phố lớn của Đài Loan hắu như đều phân bố ở khu vực này. Phía đông dãy núi có địa 
hình dốc đứng, kéo dài đến tận Thái Bình Dương. 


Khí hậu ở Đài Loan ấm áp và ẩm ướt, ngoài những vùng núi, các nơi còn lại nhiệt 
độ trung bình năm không vượt quá 20°C, nhưng lượng mưa lại đạt mức trên 2.000 
mm. Riêng Hỏa Thiêu Liêu nằm ở phía đông bắc đảo Đài Loan, lượng mưa trung bình 
năm lên đến 6.572 mm, là nơi có lượng mưa lớn nhất của Trung Quốc. Khắp đảo Đài 
Loan cây cối tươi tốt, nơi nào cũng nhìn thấy một khung cảnh xanh rì, độ che phủ của 


Khu vực gió mùa Đồng Bắc 





rừng có thể lên đến trên 70%. Các sản phẩm nỏng nghiệp nổi tiếng ở Đài Loan gồm 
có lúa nước và mía. Lượng gạo và mía đường sản xuất được phần nhiều dùng cho 
xuất khẩu, vì thế mà Đài Loan còn được đặt tên là “kho lương” và “kho đường”. Ngoài 
ra, các loại hoa quả á nhiệt đới như quả dứa, chuối, cam v.v, cũng được trồng rộng rãi 
khắp nơi 


Sau thập niên 60 của thế kỷ XX, dựa theo những ngành công nghiệp thuộc mô 
hình tập trung nhiếu lao động trên quốc tế, Đài Loan đã tiến hành chuyền đổi thời 
cơ có lợi lắn thứ hai, tích cực đẩy mạnh chiến lược công nghiệp hóa “định hướng xuất 
khẩu”, đồng thời mở các “khu chế biến xuất khẩu” ở những nơi như Cao Hùng, Nam 
Tử, Đài Trung v.v., để thu hút đầu tư nước ngoài, dốc sức phát triển cöng nghiệp nhẹ 
dệt may. Sau thập niên 70, trọng tâm đấu tư của Đài Loan lại được chuyển hướng 
sang xảy dựng cơ sở hạ tắng như đường bỏ, đường sắt, sản bay v.v. cũng như công 
nghiệp nguyên vật liệu xây dựng như sắt thép, dấu mỏ, lọc hóa dầu, đóng thuyến, 
điện lực v.v„ tốc độ phát triển kinh tế tăng lên nhanh chóng. Trong vòng 10 năm từ 
năm 1963 đến 1972, tăng trưởng kinh tế binh quân mỗi năm lên đến 10%. Bước vào 


Địa lý Trung Quốc 


Ánh nắng, bài biển, 
răng dừa đã tạo 
nên một phong 
cảnh đâm nét miền 
nhiệt đới trên đảo 
Hải Nam, 





thập niên 80, Đài Loan lại một lần nữa tiến hành điếu chỉnh cơ cấu công nghiệp, gia 
tăng tỷ lệ đối với các sản phẩm kỹ thuật và xây dựng một “Khu công nghiệp khoa 
học” ở Tân Trúc, các sản phẩm kỹ thuật cao có được những tiến bộ vượt bậc. 

Từ xưa đến nay, Đài Loan luôn là một bộ phận không thể chia cắt trong lãnh 
thổ thiêng liêng của Trung Quốc. Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên hiện nay Đài 
Loan vẫn đang nằm trong tình trạng bị chia rẽ với tổ quốc đại lục, nhân dân hai bờ 
đếu cùng chung một khát khao mãnh liệt rằng, một ngày nào đó Tổ quốc sẽ hoàn 
toàn hỏa bình thống nhất. 


Đảo Hải Nam là bộ phận chủ yếu tạo thành tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Thời cổ 
xưa nơi này được gọi là Quỳnh Châu. Đảo Hải Nam có diện tích 34.000 km”. Đáy là 
đảo lớn thứ hai của Trung Quốc, sau đảo Đài Loan. Đảo Hải Nam cách Trung Quốc đại 
lục qua eo biển Quỳnh Châu và đối diện với bản đảo Lôi Châu. 


Đảo Hải Nam nằm ở khu vực nhiệt đới, nhiệt đô quanh năm cao, thích hợp cho 
các loại cây cối nhiệt đới sinh trưởng và phát triển. Qua quá trình gây giống và trồng 
trọt nhiều năm, diện tích trồng trọt những loại thực vật nhiệt đới ở đảo Hải Nam đã 
lên đến. hơn 400.000 héc ta, các loại cây cối điển hình như cao su, dừa, hồ tiêu, hạt 
điều, cây sả, cau, xí dan (sisal), cà phê, dầu cọ, ca cao v.v.. Cây cao su ở Hải Nam phát 
triển rất nhanh, là nơi sản xuất cao su lớn nhất của Trung Quốc, sản lượng mỗi năm 
đạt hơn 2/3 tổng sản lượng cả nước. Vùng biển lân cận đảo Hải Nam là nơi đánh bắt 
cá nhiệt đới quan trọng. Một sản phẩm quan trọng của đảo Hải Nam là quặng sắt ở 
Thạch Lục, quãng sắt không chỉ có trữ lượng rất lớn, mà độ tinh khiết cũng rất cao, có 
thể đạt mức 60% trở lên, là nơi cung cấp nguyên liệu tốt nhất cho các công ty gang 
thép trong nước. 


Khu vực gió mùa Đông Bắc 


Trước đây, đảo Hải Nam võn thuộc sự quản lý của tỉnh Quảng Đông, đến năm 
1988, nhà nước phê chuẩn thành lập tỉnh Hải Nam, thủ phủ là thành phố Hải Khẩu. 
Ngoài ra, nhà nước cũng phê chuẩn thành lập đặc khu kinh tế đảo Hải Nam, Đây là 
đặc khu kinh tế lớn nhất của Trung Quốc. Kể từ đó, việc phát triển kinh tế của tỉnh Hải 
Nam bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. 


Hồng Kông và Ma Cao 


Hồng Kông nằm ở cửa đông dòng Châu Giang thuộc tỉnh Quảng Đông, chủ 
yếu gốm ba bộ phận tạo thành, đó là đảo Hồng Kông, bán đảo Cửu Long và “Tân 
giới”, diện tích lục địa là 1.098 km, hiện có dân số là 6,6 triệu người, trong đó cư dân 
có huyết thống Trung Quốc chiếm 98%. Vùng nước nằm giữa đảo Hồng Kông và bán 
đảo Cửu Long là một hải cảng thiên nhiên rất tốt, có thể neo đậu nhiều tàu lớn lên 
đến vạn tấn. Hồng Kông đất chật người đông, nguồn tài nguyên hạn hẹp, nguồn 
nhiên liệu, nguyên liệu công nghiệp và thực phẩm cần thiết hầu như đều dựa vào 
nhập khẩu, ngay cả nước sinh hoạt của người dân cũng phải dản từ Trung Quốc đại 
lục vào. Hồng Kông có một vị trí quan trong trong kinh tế của thế giới, mâu dịch, tài 
chính, thương mại, du lịch và chế tạo là những ngành chủ yếu nhất. Hồng Kỏng cũng 
là trung tâm tài chính và cảng mâu dịch tự do của thê giới, hoạt động mậu dịch xuất 
khẩu của Trung Quốc có một phần lớn đều thông qua chuyển khẩu tại Hồng Kông. 


Sau Chiến tranh Nha phiến vào năm 1840, Hóng Kỏng bị nước Anh chiếm đóng. 
Ngày 1 tháng 7 năm 1997, chính phủ Trung Quốc đã lấy lại được chủ quyền đổi với 
đảo Hồng Kông, sau đó xây dựng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông. Theo phương 
châm “một quốc gia hai chế độ, Hồng Kông vẳn giữ chế độ xã hội và kinh tế vốn có 


Hồng Kông nằm 
ở cửa đông dòng 
Châu Giang thuộc 
tỉnh Quảng Đông 
là cảng mẫu dịch 
tự do nối tiếng trên 
thể giới 





Địa lý Trung Quốc 


của mình, phong cách sống khöng thay đồi, và luật pháp về cơ 
bản cũng không thay đổi. 

Ma Cao nằm ở phía nam cửa döng-Châu Giang, bao gồm 
bán đảo Ma Cao và hai đảo nhỏ lân cận, diện tích lục địa khoảng 
25 kmỶ, dân số khoảng 400.000 người. Trước đây, Ma Cao đã từng 
duy trì kinh tế chỉ nhờ vào trò chơi cá độ. Gần 10 năm nay, các 
ngành nghề như công nghiệp, thương mại, du lịch v.v.. đều có sự 
phát triển mạnh, ngày càng chiếm tỷ lệ quan trọng trong kinh tế 
của Ma Cao. 

Vào thập niên 50 của thế kỷ XVỊ, Ma Cao từng bị Bồ Đào 
Nha chiếm đóng. Đến ngày 13 tháng 4 năm 1987, hai nước Trung 
Quốc và Bố Đào Nha đã ký kết hiệp ước và quyết định rảng, chính 
phủ Trung Quốc sẽ thành lập khu hành chinh đặc biệt Ma Cao vào 
ngày 20 tháng 12 năm 1992, chính thức khôi phục lại chủ quyền 
đối với Ma Cao. 


VÙNG LỤC ĐỊA 
TÂY BẮC 








Rứng đương Øopulus rên se mạc Taklamakan đà tự thể hiện được vẻ đẹp và sự ngoấn cương củ3 mình, 


Lop Nor và Loulan ở phía đông sa mạc Taklamakan là hai thành cổ mang đến 
nhiều điếu thích thú nhất đối với mọi người. Thành cổ Loulan có nhiều ghi chép sớm 
nhất trong lịch sử Trung Quốc, thế nhưng vào khoảng thế kỷ thứ XI, thành cổ này 
bỏng dưng biến mất. Sự phát hiện đối với thành cổ Loulan không những đã mang lại 
nhiều hứng thú cho các học giả trong nước, mà cũng gây được sự chú ý rộng rãi đối 
với các nhà khoa học nước ngoài 


Trong sa mạc có ẩn chứa nhiều kho báu. Như trên đã nói, hai sa mạc nằm ở 
phía nam bắc vùng Tân Cương đếu có nguồn tài nguyên dấu mỏ với trữ lượng lớn. 
Vào thập niên 50 thế kỷ XX, các nhà khoa học Trung Quốc cũng lại tìm thấy dấu mỏ 
trên sa mạc Karamay nằm ngay bên sa mạc Gurbantunggut. Về sau, các nhà khoa 
học lại phát hiện thấy nơi ẩn chứa một trữ lượng dấu khí lớn hơn nhiều trên sa mạc 
Taklamakan, theo tính toán, trữ lượng dấu khí ở đây phải lên đến hơn 10 tỷ tấn và trữ 
lượng khí thiên nhiên lên đến vài trăm tỷ mét khối, đây là nguồn năng lượng quan 
trọng của Trung Quốc trong thế kỷ XXI. Hiện nay, việc thăm dò và khai thác dấu mỏ 
trên sa mạc Taklamakan đang được tiến hành gấp rút. Một con đường từ đấu sa mạc 
dẫn đến giếng dầu ở trung tâm sa mạc đã được xây dựng, công tác khai thác dầu khí 
cũng đang được triển khai một cách có trật tự 


Vấn đề sa mạc hỏa của Trung Quốc vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều làng mạc, 
thị trấn trong lịch sử đều biến mất dưới sự che phủ của sa mạc, ngoài những thành 





quách nổi tiếng bị cát sa mạc che lấp như Loulan đã kể trên, thì sự hoang phế của cố 
đô thời Tây Hạ - thành cổ Thông Vạn ở địa phận cao nguyên Ordos cũng là một vi dụ 
điển hình. Ở khu vực gắn cố đô này vốn di là một thảo nguyên tươi đẹp với những 
bãi cỏ nước mênh mông, nhưng đến đời nhà Tống, tức khoảng 1000 năm trước thì 


nơi này đã trở thành một cao nguyên hoang sơ khắp nơi đếu bị cát che phủ. 





Vấn đề sa mạc hóa đã gây ra rất nhiều nguy hai đối với việc xây dưng đất nước 
ũng như đối với cuộc sống của dân cư địa phương. Những tuyến đường sắt; đường 
bộ mới xảy đều bị ách tắc gián đoạn vì cát sa mạc che phủ, đống ruộng cũng vì hiện 
tượng cát trôi mà trở nên mất mùa thất bát. Để ngắn chân tình trạng sa mạc hỏa, 


các nhà khoa học đã tiền hành rất nhiếu công tác điếu tra nghiên cứu trên sa mạc, 





xây dựng trạm thử nghiệm khoa học ở một số khu vực. Ví dụ, tại Sa Pha Đầu bên bờ 
dòng Hoàng Hà thuộc địa phận khu tự trị Ninh Ha, các nhà khoa học đã tiến hành 
nghiên cứu các giống thực vật có thể chặn cắt trỏi trong một thời gian dài, xây dựng 
hệ thống ngăn cát chắn cát mang tính tổng hợp, làm cho các đối cát được cố định 
lại, để giải quyết sự xâm hại của cát sa mạc đối với tuyến đường sắt Bao Lan (thành 
phố Bao Đầu khu tự trị Nội Mông - thành phố Lan Châu tỉnh Cam Túc), từ đó đảm 


bảo cho tuyến đường sắt Bao Lan không còn xảy ra tình trạng ách tắc. Những công 





tác xuất sắc trong phương diện nghiên cứu sa mạc của các nhà khoa học Trung Quốc 


đã nhận được những đánh giá cao của giới khoa học trong và ngoài nước 


Địa lý Trung Quốc 


Trên sa mạc 

Taklamakan có ấn 
chứa nguồn tài 
nguyễn dầu khi vô 


cùng dối dào. 





PHONG THỔ VÙNG CAO NGUYÊN 


Vùng Tây Bắc của Trung Quốc ngoài những sa mạc lớn phân bố rộng khắp, còn 
có những thảo nguyên ménh mỗng với diện tịch khoảng 300 triệu héc ta. Trong đó, 
thảo nguyên Nội Mông không những diện tích lớn, ước chiếm khoảng 1/3 tổng diện 
tích thảo nguyên cả nước, mà còn có các bãi cỏ tươi tốt, nghề chản nuôi phát triển, là 
khu vực cung cấp sản phẩm chăn nuôi chủ yếu nhất của Trung Quốc 


Từ sườn dốc dãy Đại Hưng An hướng về phía tây và phía nam, bắt đấu từ đoạn 
Trường Thành nằm giữa dãy Âm Sơn và Thiểm Bắc hướng vé phía bắc kẻo dài cho 
đến tận biên giới Trung Quốc và Mông Cổ, ngoài mấy dãy núi không cao lắm nằm ở 
phía đông và trong địa phận vùng Tây Bắc, cỏn lại phấn lớn đều là các bình nguyên 
cao nhấp nhô theo kiểu “viễn khán thành cương phụ, cân khán thành bình địa” (trông 
xa như những núi đói, nhìn gắn lại thấy đất đai bằng phẳng). Nếu từ trên máy bay 
nhìn xuống, thảo nguyên bát ngát nhìn như đại dương mẻnh mông sóng, những con 


© Liên kết tư liệu 
“A2019 
SN Viện 





Chính phủ Trung Quốc coi việc ngắn chặn tình trạng sa mạc hóa đất cát là biện pháp chiến lược 
để cải thiện mỗi trường sinh thái, mở rộng không gian sống và thúc đấy kinh tế xả hội liên tục phát 
triển, Những năm gắn đây, chính phủ đã ban bố và thí hành “Luật Ngắn chăn và kiểm soát cát thông 
qua “Kế hoạch Ngăn chặn và kiếm soát cát toàn quốc (2005 - 2010)1 thực hiện hàng loạt công trình 
trọng điểm phòng ngửa và kiếm soát cát, làm cho diện tích sa mạc hóa và diện tích đất suy thoái 
cùng lúc thuyên giảm, xu hướng sa mạc hóa và suy thoái đất lan tràn đã được kiếm soát tạm thời. 


Vùng lục địa Tây Bắc . 
k 


sóng màu xanh lục nối đuôi nhau, khắp nơi là những đàn bò đàn dê đang được chăn 
thả. Ngay từ 1400 năm vế trước, đã có một bài dân ca viết rằng: “Bên sông Sắc Lặc, 
dưới dãy Âm Sơn, bầu trời như mái nhà, vây che bốn hướng. Trời mênh mông, đồng 
bát ngát, gió rẽ ngọn cỏ mới thấy những đàn dê bờ; đó chính là bút pháp tả thực đối 
với thảo nguyên bao la ở Nội Mông Cổ. 

Trên thảo nguyên Nội Mông, những bãi cỏ thuộc thảo nguyên Hulun Buir và 
thảo nguyên Siklingelei được coi là tốt nhất, có nước ngọt trong và cỏ xanh rì, nghề 
chăn nuôi rất phát triển, là vùng chăn thả nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nơi đây chính là 
quê hương của loài ngựa Mông Cổ, trải qua bao rèn luyện từ môi trường thảo nguyên 
khắc nghiệt, thể lực của ngựa Mỏng Cổ rất manh, sức chịu đựng tốt. Loài ngựa này 
nổi tiếng thế giới chính từ thể lực mạnh mê và sự bến bỉ trong những hành trình dài. 
Ngựa Mông Cổ sau khi được huấn luyện đã trở nên thuần tính và dũng mãnh, có thể 
trở thành những chú ngưa chiến lý tưởng. Ngưa Tam Hà được lai tạo và nuôi từ ngựa 
Mông Cổ lại càng thể hiện rõ vẻ “hậu sinh khả úy”. Những chú ngựa Tam Hà lỏng màu 
đỏ tía có vóc dáng cao to trông rất đẹp, lại có sức khỏe tốt, đi đường dài và mang vác 
nặng đều là sở trường của chúng. Ngựa Mông Cổ và ngưa Tam Hà chủ yếu đều được 
nuôi và chăn thả từ thảo nguyên Hulun Buir và thảo nguyên Siklingelei. 

Động vật chăn nuôi trên thảo nguyễn Nồi Mông Cổ chủ yếu nhất là dê, trong 
đó dê Mông Cổ là chủng loại đứng đấu. Dê Móng Cổ có thể nuôi để vừa lấy lông vừa 
lấy thịt, loại dê đứng đấu trong các loài dê Mông Cổ là dê Uzhumuchin, vừa cho sản 
lượng thịt cao, hơn nữa thịt mếm và rất ngọt. Thịt của dê Uzhumuchin luôn là lựa 
chọn hàng đầu cho món “lẩu dê” nổi tiếng gần xa của Bắc Kinh, Dê Than và dê Tam 
Bắc là hai loại dê được nhân giống, lai tạo từ dê Mông Cổ, là hai giống dê hàng đầu về 
sản phẩm lông và da. Các loại äo lông được sản xuất từ da dê Than và dê Tam Bắc có 
chất liệu mềm mại và giữ ấm tốt, là sản phẩm quan trọng để Trung Quốc xuất khẩu ra 
nước ngoài và luôn được khách hàng ưa chuộng. 


Thảo nguyên Alxa (A Lạp Thiện) nằm ở tận cùng phía tây của thảo nguyên Nội 
Mông Cổ. Nơi này nằm sâu trong lục địa nên khí hậu khô hạn hơn, điều kiện tự nhiên 
cũng khắc nghiệt hơn, trên thảo nguyên chỉ lưa thưa những lùm cây nhỏ thấp. Lạc đà 
là động vật thích hợp với môi trường này và cũng trở thành động vật chăn nuôi chủ 
yếu ở đây. Lạc đà ở Trung Quốc là loại lạc đà hai bướu, có khả năng thích nghị rất cao, 
giữa sa mạc bao la, lạc đà trở thành phương tiện giao thông chủ yếu của người dân 
nơi đây. 

Dân tộc Mông Cổ là dân cư chủ yếu sinh sống trên thảo nguyên Nội Mông. 
Trong hơn 34 triệu người dân tộc Mông Cổ, có hơn một nửa dân sống ở Nội Mông 
Cổ, số còn lại phần lớn đều sống phân tán ở vùng Tây Bắc và các tỉnh thành khác. 








Vùng lục địa Tây Bắc _ 


Dân tộc Mông Cổ là một trong những dân tộc khả cổ xưa trong số các dân tộc 
thiểu số ở Trung Quốc, sự dũng mãnh của họ ngay từ trong lịch sử đã rất nổi tiếng 
không chỉ ở Trung Quốc mà trên cả thế giới. Vào cuối thế kỷ XII, đầu thế kỷ XIII, Thiết 
Mộc Chãn (1162 - 1227) - người xuất thân từ dân tộc Mông Cổ đã chinh phục các 
bộ lạc của các dân tộc trên những thảo nguyên khác và thành lập nước Mông Cổ 
Hãn thống nhất. Thiết Mộc Chân được đề cử là “Đại Hãn” của toàn bộ vùng đất Mông 
Cổ và được gọi là “Thành Cát Tư Hãn” Về sau, Mông Cổ Hãn quốc đã tiêu diệt nước 
Kim và Nam Tống ở phía nam, từ đó thành lập đế chế Mông Cổ ở Trung Quốc - triều 
Nguyên và dựng đô ở Đại Đô, tức Bắc Kinh ngày nay. 

Dân tộc Mông Cổ là một dân tộc có lịch sử lâu đời và nền văn hóa xán lạn. Từ 
xưa đến nay, dân tộc Mông Cổ đã sinh ra rất nhiếu nhà khoa học và học giả nổi tiếng, 
đã viết nên những tác phẩm để đời có giá trị rất cao. “Mông Cổ bí sử” được viết thành 
sách từ giữa thế kỷ thứ XIII, chính là một trong những tác phẩm tiêu biểu ghi chép lại 
lịch sử của dân tộc Mông Cổ; y học của dân tộc Mông Cổ vừa mang đặc điểm y dược 
của dân tộc du mục phương Bắc, vừa mang đặc điểm của vùng miền, vì thế mà cách 
chữa bệnh qua ăn uống, phương pháp trị liệu vết thương ngoài da và phương pháp. 
nắn xương v.v.. đều rất nổi tiếng, từ xưa đến nay luôn có một vị trí quan trọng trong. 
y học của Trung Quốc; những điệu múa, bản nhạc Mông Cổ rất hào phóng và thoải 
mái, là những bản hát múa độc đão trong văn hóa nghệ thuật của Trung Quốc. 


Dân tộc Mông Cổ có những phong tục tập quản độc đảo của riêng mình. Dân 
du mục của Mông Cổ sống trong lếu Yurt, là một nhà lều hình tròn. Lều Yurt Mông Cổ 
lớn nhỏ không giống nhau, thông thường có đường kính 4 mét và cao 2 mét, khung 
lều được dựng từ gỏ, bên ngoài phủ bằng bạt màu trắng. Trên nóc vòm mái có mở 
một cửa sổ, dùng để thông gió và lấy ánh sáng từ bên ngoài. Trong lều Yurt luôn có 
một bếp lò dùng đều nấu cơm và sưởi ấm. Dân du mục chăn thả trên thảo nguyên 
thường phải di dời nay đây mai đó, kiến trúc lều Yurt có thể tháo đỡ và vận chuyển dễ 
dàng, khi ráp thành lều cũng vô cùng thuận tiện. 

Lễ truyền thống long trọng nhất của dân tộc Mông Cổ là lễ hội Naadam truyền 
thống tổ chức vào khoảng tháng 7, tháng 8 hàng năm. Từ “Naadam" trong tiếng 
Mông Cổ có nghĩa là “giải trí, “vui chơi”. Mỗi khi trên thảo nguyên tổ chức lễ hội 
Naadam, dân cư du mục Mông Cổ dù ở cách xa cả trăm cây số vẫn sẽ tụ họp về đây, 
già trẻ gái trai ai ai cũng mặc lễ phục, mang theo lều Yurt và thực phẩm, từ khắp nơi 
dắt díu nhau cùng về tham dự. Khi ấy, thảo nguyên bao la nóng lên cùng sự náo. 
nhiệt và rực rỡ sắc màu. Môn đô vật luôn là tiết mục được ưa thích nhất trong lễ hội 
Naadam. Các vận động viên người Mông Cổ có sức khỏe và thân hình cường tráng, 
họ mặc lễ phục truyến thống, cất cao tiếng hát rối bước vào đấu trường để cùng đọ 





Địa lý Trung Quốc 


sức với đối thủ. Ngoài ra, 
đua ngựa cũng là một 
tiết mục rất được ưa 
thích. 

Nội Mông Cổ là khu 
tự trị của dân tộc thiểu số 
đấu tiên ở Trung Quốc. 
Sau khi Nước Công hòa 
Nhân dân Trung Hoa 
thành lập, đời sống của 
người Mông Cổ được 
cải thiện rất nhiều, cuộc 
sống của dản du mục đã 
dấn dắn từ hình thức du 
cư chuyển sang thành 
định cư. Nhà nước đấu tư 
vốn để giúp đỡ dân du 
mục cải tạo những bãi cỏ 
và các loại giống động 
vật để nâng cao lượng cỏ lưu trữ cũng như sản lượng của các sản phẩm chăn nuôi. 
Thủ phủ Hỗ Hoa Hạo (Hohhot) của khu tự trị được xây dựng ở chân dãy Âm Sơn, qua 
nhiều năm xảy dựng, hiện nay Hô Hoa Hạo đã trở thành một thành phố thảo nguyên 
mới phồn hoa, phát triển với nhà cao tầng san sát nhau. 


Trong lễ hỏi truyền 
thống lớn nhất ở 
khu tư trị Nôi Mông 
~ lễ hội Naadam, 
người Hulun Buir 
vừa nhảy múa vừa 
cất cao tiếng hát 
cùng vui vấy trong 
ngày lễ truyền 
thống 





ỐC ĐẢO NÔNG NGHIỆP 


Vùng Tây Bắc của Trung Quốc tuy thuộc khu vực hạn hán, quanh năm ít mưa, 
thời tiết khô hạn, phản bố nhiều sa mạc và gobi trơ trụi khỏng thấy bóng dãng 
một cành cây ngọn cỏ, thế nhưng không phải tất cả mọi nơi ở vùng này đều là 
hoang mạc. Tạo hoá của tự nhiên giúp cho vùng Tây Bắc có rất nhiều dãy núi cao 
lớn như núi Kỳ Liên thuộc địa phận tỉnh Cam Túc, dãy Thiên Sơn, núi Côn Lỏn, núi 
Altai thuộc địa phận Tân Cương v.v.. Thế núi của những dãy núi này rất cao, độ cao 
so với mặt nước biển đều trên 2000 m. Các dãy núi cao là hàng rào tự nhiên che 
chắn độ ẩm không khí từ trên cao, vì vậy mà hầu như tất cả các dãy núi ở vùng Tây 
Bắc Trung Quốc đều là những nơi có lượng mưa tương đối nhiếu, có những dãy 
núi lượng mưa bình quân năm có thể lên đến 500 - 600 mm, gắn như không có sự 
khác biệt so với vùng Hoa Bắc của Trung Quốc. Nhiệt độ trên núi cao thường thấp, 


Vùng lục địa Tây Bắc 


bốc hơi ít, độ ẩm không khí lớn, thích hợp cho cây cối và các giống cỏ sinh trưởng 
và phát triển. Cũng vì thế mà ở vùng núi này đều có những rừng cây rậm rạp và 
những bãi cỏ xanh mơn mởn, Lượng mưa trên núi chủ yếu xuất hiện dưới dạng 
tuyết rơi, lượng tuyết rơi hàng trăm nàm, ngàn năm đều tích tụ lại trên đỉnh núi tạo 
thành những dòng sông băng rất lớn. Dòng sông băng lại men theo vách núi, khe 
núi tröi xuống, đến đoạn nằm dưới đường tuyết thì sẽ biến thành dòng sông nước 
cuồn cuộn chảy mãi, Sau khi nước chảy ra khỏi núi, thì chân núi, sa mạc nằm ở dưới 
những dãy núi này để lại một ốc đảo trải dài hàng trăm kilômét. Những ốc đảo nổi 
tiếng gồm có: ốc đảo ở sườn núi phía bắc dãy Kỳ Liên, hai ốc đảo ở phía nam, phía 
bắc dãy Thiên Sơn và ốc đảo ở sườn núi phía nam dãy Côn Lôn v.v.. Tuy rằng phía 
ngoài những ốc đảo này là khu vực có điếu kiện môi trưởng tư nhiên vô cùng khắc 
nghiệt, thế nhưng trong địa phản các ốc đảo, lại là nơi dân cư tập trung đông đúc, 
đường sá ngang dọc đan xen, hoa quả ngát hương. 

Dân cư thuộc mọi dân tộc sõng trên các ốc đảo từ đời này sang đời khác, ngoài 
việc canh tác trồng cảy lương thực như lúa mỳ v.v., họ còn dựa vào điếu kiện sẵn có 
của địa phương mà phát triển các vườn cây công nghiệp mang đậm nét quê hương. 
Giống nho vú ngựa không hạt hay giống dưa Hami thơm ngọt mà họ gây giống và 
trồng trọt đều có chất lượng hảo hạng, trở thành loại trái cây nổi tiếng cả trong và 
ngoài nước. 


Nếu đi xe từ Cam Túc vào Tản Cương, không bao lâu là có thể đến Thổ Lỏ Phiên 
~ vùng trồng nho nổi tiếng gắn xa. Thổ Lỗ Phiên là một thung lung, hố Ngải Định ~ 
điểm thấp nhất trên thung lũng này trũng sâu hơn 155 m so với mặt biển, là điểm 


Dòng sông bằng 
cỏ vai trò vô cùng 
quan trọng trong 
việc tải nước cho 
những dòng sông 
cũng như việc 
trồng trọt trên 
những ốc đảo. 








Địa lý Trung Quốc 


Trai chăn nuỏ 
Thiên Sơn nằm ở 
miền trung Tân 
Cương, đầu ha là 
thời điểm đẹp nhất 
ở nơi này, đi vào 
lòng dãy Thiên Sơn 
sẽ thấy ngập tràn 
một quang cảnh 
đấy sắc xanh 





thấp thứ hai trên lục địa thế giới. Thung lũng Thổ Lỏ Phiên nằm trong lục địa, quanh 
năm khô hạn, lượng mưa bình quản năm không đến 10mm, vào mùa hạ thời tiết oi 
bức khốc liệt, nhiệt độ bình quân hàng ngày lên đến 37 - 38°C. Vị thế, thung lũng Thổ 
Lỗ Phiên còn có tên gọi là “hỏa châu”. Thế nhưng, không ai ngờ rằng ngay bên cạnh 
thung lũng với điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt như thế lại có một ốc đảo. Sở 
đi ốc đảo Thổ Lỗ Phiên được hình thành là do lương tuyết tích tụ cả vạn năm trên 
đỉnh dãy Thiên Sơn. Mỗi khi hè tới, băng tuyết trên núi cuốn cuộn trôi xuống, mang 
lại cho vùng đất cần cỗi này một sức sống mãnh liệt 


Thổ Lỗ Phiên là nơi trồng rất nhiếu dưa. Các loại trải cây như nho, dưa Hami 
trống ở Thổ Lỗ Phiên có hàm lượng đường rất cao, mùi vị rất đặc biệt. Đặc biệt hơn 
nữa là do các loại cây ăn quả được trồng ở sa mạc trong điều kiện thời tiết nóng nực 
khô hạn nên không bị sâu bọ, vì thế các loại cây trống không hề phải dùng đến thuốc 
sâu. Chính vì vậy, hoa quả ở nơi đây điển hình là hoa quả sạch, bản rất chạy trên các 
thị trường quốc tế. 

Để tân dụng nguồn tài nguyên nước vô cùng hữu hạn, giảm thiểu lượng nước 
bị bốc hơi, người dân địa phương nơi đảy đã phát minh ra một cách dẫn nước võ 
củng độc đảo - Karez (hầm dưới đất). Karez nghĩa là đào dưới lòng đất một đường 


Vùng lục địa Tây Bắc 


hám từ sa mạc Gôbi để dẫn nước từ băng tuyết đến các vườn cây và ruộng đóng. Để 
tiện lợi những khi cắn sửa chữa, cứ cách mỗi đoạn, người dân lại đào một giếng thẳng 
lên mặt đất, hàng năm đều có người đi xuống dưới hãm thông qua giếng thẳng này 
để nạo vét đường hắm rối chuyển phần đất nạo vét ấy lên trên miệng giếng. Vì vậy, 
khi mọi người nhìn thấy đất chất từng đống trên sa mạc Gôbi thì có thể khẳng định 
ngay rằng, bên dưới chắc chắn có một hầm dẫn nước 


Hấm dân nước ở Thổ Lỏ Phiên có quy mô rất lớn, tổng cộng hơn 1000 hấm, 
tổng chiếu dài lên đến hơn 3.000 km, lượng nước dẫn về trung bình mỗi năm hơn 
600 triệu m`. Hơn 80% đất đai canh tác ở Thổ Lỏ Phiên đều dùng nước tưới tiêu từ các 
hám dẫn nước này. 


Ngoài các ốc đảo ở Thỏ Lỏ Phiên, vùng Tây Bắc của Trung Quốc còn có ốc đảo 
Trương Dịch, ốc đảo Vũ Uy, ốc đảo Tửu Tuyến ở Cam Túc; ốc đảo Thạch Hà Tử, ốc đảo 
Khố Nhi Lạc (Korla), ốc đảo A Khắc Tô (Aksu), öc đảo Khách Thập (Kashkar) và ốc đảo 
Hoà Điền v.v.. ở Tân Cương 


Trong đại gia đình các dân tộc của Trung Quốc, Duy Ngỏ Nhĩ có dẫn số 6 triệu 
người, là dân tộc thiểu số đứng thứ 3 của Trung Quốc về dân số, chỉ ít hơn một chút 
so với dẫn tộc Choang 
và dân tộc Hồi, Trong 


Hắm dẫn nước 
đó, phẫn lớn người dân 

(Karez) ở khu tự trị 
Duy Ngõ Nhĩ, Tân 


Cương - một cách 


tộc này đếu cư trú ở Tân 
Cương, đặc biệt là trên 


dẫn nước võ củng 


độc đáo. 


những ốc đảo ở phía 
nam của Tản Cương 
Người Duy Ngô Nhi là 
hâu duệ của người Hồi 
Hột cổ đại, trong mấy 
trăm năm người Hỗi 
Hột sống ở Tân Cương, 
họ chung sống rất hoà 
hợp với người Hán cũng 
như những người thuộc 
dân tộc thiểu số bản địa 
khác, rõi dẫn dắn dân 
tộc Duy Ngô Nhi được 
hình thành. Người dân 
tộc Duy Ngô Nhĩ chủ 





. Địa lý Trung Quốc 


yếu làm nghề trồng trọt, ruộng đống. Các loại cây nông nghiệp gồm có lúa mỳ, lúa 
nước, ngô, bông sợi, cây vừng và các giống dưa v.v.. 

Duy Ngô Nhi là một dân tộc giỏi buôn bán. Ngày xưa, đây là nơi mà con đường 
tơ lụa thời cổ đại bắt buộc phải đi qua, không ít người Duy Ngô Nhĩ đã hoạt động 
buôn bán từ đời này sang đời khác, họ có kinh nghiệm phong phú. Ngoài việc sản 
xuất nông nghiệp sau đó vận chuyển hàng nông sản lên bán ở các chợ, họ còn sản 
xuất các loại hàng dệt may rất tỉnh tế như thảm v.v.. Trong đó, những hình thù vân 
hoa thêu trên những chiếc mũ hoa bốn góc có tên gọi là “Kaiba” không những là một 
trong những trang phục truyền thống của người Duy Ngô Nhĩ, mà còn được các du 
khách trong và ngoài nước đặc biệt ưa thích. Ở ốc đảo Hoà Điển dưới chân núi Côn 
Lôn, người Duy Ngõ Nhĩ tận dụng các loại ngọc khai thác ở Hoà Điền để chề tạo 
thành những chiếc vòng ngọc, cũng là sản phẩm vô cùng nổi tiếng. 

Cùng với sự phát triển liên tục của công cuộc cải cách mở cửa, hoạt động kinh 
doanh của người Duy Ngô Nhĩ càng trở nên sôi động hơn. Thành phố Khách Thập 
nằm ở phía đông cao nguyên Pamir là trung tâm thương mại quan trọng nhất ở phía 
nam Tân Cương, cũng càng ngày càng trở nên sôi động hơn. Đến “Bazaar” (tiếng Duy. 
Ngô Nhĩ nghĩa là chợ, thị trường) ở Khách Thập đi dạo một vòng, bạn sẽ nhìn thấy các 
cửa hàng gối lên nhau, ngoài những sản phẩm thông thường, còn có các sản phẩm 
thủ công mỹ nghệ đậm nét dân tộc, những quả dưa khiến mọi người không khỏi 
thèm thuồng được bày bán ở mọi ngóc ngách. “Bazaar” ở Thập Khách đã trở thành 
một địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố này. 

Dân tộc Duy Ngô Nhĩ có ngôn ngữ và chữ viết riêng của mình, rất nhiều câu 
truyện dân gian nổi tiếng được lưu truyền trong dân tộc này, hình tượng “A Phàn Đề” 
(Avanti) được mọi người ưa thích đếu được biết đến trên khắp đất nước Trung Quốc 
cũng như nhiếu nơi trên thế giới. 

Ngoài dân tộc Duy Ngô Nhĩ, còn có rất nhiều người dân tộc khác cư trú trên 
vùng đất Tân Cương như người Hán, người Kazakhstan, người Hồi, người Kirgiz v.v.. 
Người Kazakhstan có tính tình cởi mở, bất kể là già trẻ gái trai, ai ai cũng giỏi cưỡi 
ngựa và thích môn đô vật. Người Kirgiz luôn hiếu khách và giữ lễ nghĩa, hễ có khách. 
đến nhà, bao giờ họ cũng mang những thứ tốt nhất, ngon nhất ra để tiếp đãi, theo 
phong tục của họ, đãi khách món thịt đầu dê là bày tỏ lòng kính trọng nhất. 


CON ĐƯỜNG TƠ LỤA 


“Con đường tơ lụa” là một hệ thống các con đường buôn bán nổi tiếng và vô 
cùng sôi động vào thời cổ đại, bắt đầu từ Trường An (thành phố Tãy An tỉnh Thiểm 


Vùng lục địa Tây Bắc 


Dưa ở Tản Cương luôn nổi tiếng 
thế giới nhờ vào chất lượng. 





Tây ngày nay) xuyên qua hành lang phía đông tỉnh Cam Túc và Hà Tây, ra khỏi Ngọc 
Môn Quan và Dương Quan, đi vào Tân Cương, rối tiếp tục vòng qua Trung Á, Tây Á và 
châu Âu. Con đường buôn bản này nổi tiếng từ việc chủ yếu vận chuyển tơ lụa cũng 
như hàng dệt may của Trung Quốc, vì thế mà được đặt tên là “Con đường tơ lụa”. 
Trong diễn biến lâu dài của lịch sử, tuyến đường của Con đường tơ lụa cũng được 
thay đổi, không chỉ có một tuyến đường, và hàng hoá vận chuyển qua đây cũng 
không chỉ có hàng lụa, dệt lụa, mà trên thực tế, đây là tuyến đường giao thông nỗi 
liền Trung Quốc và phương Tây. Là con đường liên kết giao lưu kinh tế và văn hoá 
giữa Trung Quốc và phương Tây, Con đường tơ lụa có một vị trí quan trọng trong lịch 
sử văn minh thế giới. 


Trong địa phận Trung Quốc, Con đường tơ lua có thể chia thành ba đoạn: đoạn 
phía đông: từ Trường An cho đến Vũ Uy tỉnh Cam Túc; đoạn giữa: là đoan hành lang 
Hà Tây thuộc tỉnh Cam Túc; đoạn phía tây: là đoạn nằm trong địa phận khu tự trị Tân 
Cương. Con đường tơ lụa bắt đấu được mở mang vào thời Tây Hán từ 2000 năm trước. 
Nhà lữ hành nổi tiếng Trương Khiên đã trải qua ngàn vạn gian nan cách trở, nhiều lấn 
đi sứ ở Tây Vực, cuối cùng đã giúp cho rất nhiều nước nhỏ ở Tây Vực đều quy tụ lại 
trên bản đồ Đại Hán, con đường buôn bán đi xuyên Âu Á này đã được khai thông và 
không bị bất cứ trở ngại nào. Đến đời nhà Đường, Con đường tơ lụa trở nên nảo nhiệt 
hơn bao giờ hết, đến như trong sách sử nói rằng “Thương lữ, sứ giả bất tuyệt vu đố” 
(Thương gia, lữ khách, sứ giả không bao giờ thấy vắng bóng trên tuyến đường này). 
Sự hưng khởi của Con đường tơ lụa cũng kéo theo sư phát triển kinh tế của những 


Địa lý Trung Quốc 


khu vực ven đường. Trên con đường tơ lụa, không ít thành phõ thị trần phốn hoa 
cứ thế mọc lên, ví dụ như Vũ Uy, Trương Dịch, Tửu Tuyến, Đôn Hoàng v.v„ là những 
thành phố thuộc khu vực hành lang Hà Tây trong địa phận tỉnh Cam Túc, đều đã trở 
thành những thành phố có thị trường buôn bán náo nhiệt, dân cư vô cùng đöng đúc. 
Con đường tơ lua có một vai trỏ quan trọng trong giao lưu văn hoá kinh tế giữa Trung 
Quốc và phương Tây. Thông qua Con đường tơ lụa, tơ lụa, đồ ngọc, đồ sắt và các sản 
phẩm thủ công mỹ nghề; các loại hoa quả như đào, lẽ, hanh nhân; hay những kỹ 
thuật tiên tiến về trống dâu nuöi tằm, luyện kim, chế tạo giấy v.v. của Trung Quốc đều 
được truyến bá đến phương Tây; đồng thời, các mặt hàng nông sản của phương Tây 
như bỏng sợi, nho, cây linh thảo, lựu, hồ đào, vừng v.v. và các mặt hàng công nghiệp 
như thuỷ tinh, ni lông v.v. cũng được du nhập vào Trung Quốc. Phật giáo của Ấn Độ 
cũng thỏng qua Con đường tơ lụa đến với Trung Quốc và có ảnh hưởng rộng rải đối 
với sự phát triển văn hoá của nước này. 


Từ thời Tây Hán, Con đường tơ lụa kéo dài mãi hơn 1.000 năm, các dân tộc của 
Trung Quốc và phương Tây đã sáng tạo nén những nến văn hoá huy hoàng và xán lạn 
trên mảnh đất bao la này. Cho đến ngày nay, trên Con đường tơ lụa vẫn còn lưu giữ 
được vô số cổ vật lịch sử, những di vắt này đã lặng lẽ ghi chép lại một thời phón hoa 
của Con đường tơ lụa 


Hang động là di tích cổ vật nối bật nhất của Con đường tơ lụa. Trong địa phận 
nước Trung Quốc, có hang động Mạc Cao Đôn Hoàng, hang động chùa Bvingling 
Vĩnh Tình, hang động Thiên Thuỷ ở núi Mai Tích thuộc Cam Túc; hang động Kizil ở 
Bái Thành thuộc địa phận khu tự trị Tân Cương. Trong đó, hang động Mạc Cao Đön 


Trong lịch sử, hành 
lang Hà Tây là 
nơi bắt buộc Con 
đường tơ lụa phải 
đi qua, nơi này còn 
lưu lại rất nhiều 
đi tích cố. Hang 
đá Mạc Cao Đôn 
Hoàng nằm ở phía 
tây hành lang Hà 
Tây 





Vũng lục địa Tây Bắc 


© Liên kết tự liệu 


bo ho00460296010 354 là trung tâm phóng vệ tỉnh, tên lửa mang tính tổng hợp có 
1. Thông Ngynhebudli. 1120 lọ? c2” 





Hoàng là hang động được ưa thích nhất trong bốn hang động lớn nhất ở Trung 
Quốc (ba hang động cỏn lại là Vân Cương, Đại Đồng Sơn Tây; hang động Long Môn, 
Lạc Dương, Hà Nam; và hang động Thiên Thuỷ ở núi Mai Tích thuộc Cam Túc). Hang 
động Mạc Cao nằm dưới chản núi Minh Sa cách thành phố Đôn Hoàng 25 km về 
phía đông nam, hang động này dài 2 km từ nam đến bắc, hiện có 492 động, bích 
hoạ còn 45.000 mỶ, 2.400 bức tượng Phật màu. Vào cuối thế kỷ XIX, trong một hang 
động kín, người ta phát hiện một số lượng lớn kinh kệ, văn thư, hội hoạ v.v. đều có 
giá trị văn vật rất cao, các nhà khoa học đã nghiên cứu hang động này trong một 
thời gian dài rối dần dẫn hình thành một môn khoa học mới mang tính quốc tế - 
Đôn Hoàng học. Điều đáng tiếc là những văn vật này đã bị thất lạc nhiều, có nhiều 
thứ quý giá đã bị cướp đi mất. 

Con đường tơ lụa xuyên Âu - Á dắn dần bị suy thoái sau khi đời Đường tan rã. Đó 
là do trọng tâm kinh tế của Trung Quốc bắt đầu dời về phía nam, giao thông đường 
biển hưng khởi, cộng thêm những nhân tố con người, làm cho nền văn hoá kinh tế 
Trung Á bị phá hỏng nghiêm trong, Con đường tơ lụa từ đó dần dắn bị lãng quên. 


Con đường tơ lụa vang danh một thời từ lâu đã trở thành lịch sử, Con đường tơ 
lụa ngày nay đã xảy ra những biến đổi hoàn toàn khác hẳn. Về cơ bản, Con đường tơ 
lụa vẫn men theo tuyến đường cũ, từ Tây An xuyên qua Lan Châu rồi đến quốc lộ Lan 
Tân ở Urumdi thuộc Tân Cương, song song với đường sắt Lan Tân. Nó giống như một 
sợi dây, xâu chuỗi tất cả những thành phố lịch sử nổi tiếng hai ven Con đường tơ lụa 
với nhau. Các ốc đảo hai bên đường không ngừng được mở rộng, các sản phẩm làm 
ra có thể tự cung tự cấp mà vẫn dư thừa, các loại dưa được vận chuyền đến khắp nơi 
trên cả nước. Thủ phủ Lan Châu của tỉnh Cam Túc nằm ngay trên Con đường tơ lụa 
là thành phô công nghiệp nặng, đấu mối giao thông và trung tâm văn hoá lớn nhất 
của vùng Tây Bắc Trung Quốc. Ở gần thành phố Tửu Tuyến cổ xưa, một nhà máy gang 
thép quy mô lớn nhất vùng Tây Bắc cũng được xây dựng; tại Kim Xương nằm sâu 





Địa lý Trung Quốc 
. 





trong sa mạc Gôbi, một mỏ niken và một cơ sở luyện niken cũng 
đã mọc lên; tại mỏ dầu Ngọc Môn giáp với đầu mối giao thông 
thời cổ đại - Ngọc Môn Quan, là cơ sở khai thác và sản xuất dầu 
mỏ sớm nhất của Trung Quốc. 


Những cảnh quan đậm nét sa mạc trên Con đường tơ lụa 
cùng với rất nhiều di tích lịch sử được bảo tốn đã cung cấp một 
nguồn tài nguyên vô cùng phong phú cho việc triển khai các hoạt 
động du lịch. Hành trình du lịch men theo Con đường tơ lụa luôn 
là chương trình thu hút nhiều nhất các du khách trong và ngoài 
nước. Tuyến đường sắt phức hợp Lan Tân được thông xe vào năm 
1996 nối Lan Châu đến Urumdi đã tăng thêm năng lực vận chuyển 
của vùng Tây Bắc. Vào năm 1992, cấu nối lục địa Á - Âu mới (New. 
Eurasian Land Bridge) đã khai thông và đổi vào vận hành, phía đông 
bắt đấu từ thành phố mở cửa nằm trong vùng duyên hải Trung 
Quốc - thành phố cảng Liên Vân tỉnh Giang Tô, nói dài sang phía 
tây là cảng lớn nhất thế giới - cảng Rotterdam, Hà Lan. Hàng hóa 
từ khu vực châu Á Thái Bình Dương vận chuyển đến châu Âu, Trung 
Cận Đông và Cộng đồng Các quốc gia độc lập (CIS)”' sẽ được vận 
chuyển trên biển đến cảng Liên Vân rối được bốc lên tàu, chạy 
theo hai tuyến đường sắt lớn là Lũng Hải (thành phố Lan Châu 
tỉnh Cam Túc - thành phố cảng Liên Sơn tỉnh Giang Tô) và Lan 
Tân (thành phố Lan Chảu tỉnh Cam Túc - thành phố Urumgdi 
thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương), sau khi vận chuyển đến 
Alashankou (Alataw Pass) tại trạm biên giới phía tây của Trung 
Quốc, hàng hóa sẽ được đưa vào địa phận của Kazakhstan để chất 
hàng lại, rối chia ra làm năm đường vận chuyển sang châu Âu, 
Trung Cận Đông và các nước Tây Á. Hàng hóa vận chuyển từ châu 
Âu, Trung Cận Đông và các nước Tây Á cũng có thể thông qua cầu 
nối này để vận chuyển từ Tây sang Đông. Cầu nối lục địa Á - Âu 
mới đã trở thành tuyển đường vận chuyển quốc tế nối liền châu Á 
và châu Âu nhanh nhất, kinh tế nhất. 


(1) Công đồng Các quốc gia độc lập là các quốc gia thành viên cũ của Liên bang Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết đã lần lượt tách ra để trở thành các nước đôc lập sau khi toàn bộ. 
hệ thống xã hội chủ nghĩa châu Âu sụp đồ vào năm 1990. 


VÙNGCAO NGUYÊN 
THANHTẠNG 





Địa lý Trung Quốc 


Cao nguyên Thanh Tạng có tổng diện tích là 2,5 triệu km”, 
chiếm khoảng 1/4 tổng diện tích lục địa của Trung Quốc. Đây là 
khu vực nằm trên độ cao trung bình 4000 m so với mặt nước biển, 
là một cao nguyên rộng lớn có độ cao so với mặt nước biển cao. 
nhất, hình thành muộn nhất trên thế giới và có tên là “Nóc nhà 
thế giới“ Những nơi khác có địa thế tây bắc cao, đỏng nam thấp, 
nhìn tổng thế sẽ thấy địa thế nghiêng theo hướng tây bắc - đông 
nam. Phía bắc vùng cao nguyên này là nủi Côn Lôn và núi Kỳ Liên, 
phía nam là dãy núi cao lớn nhất thế giới - dãy Hy Mã Lạp Sơn 
(Himalaya), phía đông là dãy Hoành Đoạn, phía tây là cao nguyên 
Pamir. Trên cao nguyên Thanh Tạng phân bố hàng loạt những dãy 
đối núi cao, những bình nguyên và thung lũng bằng phẳng, hình 
thành nên một đơn vị địa lý võ cùng độc đáo. 

Cao nguyên Thanh Tạng chủ yếu bao gồm hai đơn vị cấp 
tỉnh, là khu tự trị Tây Tạng và tỉnh Thanh Hải. Tinh Thanh Hải nằm 
ở phía đông bắc cao nguyên Thanh Tạng, nằm sâu trong lục địa 
khu vực này, là nơi khởi nguồn của những con sông lớn như dỏng 
Trường Giang, sông Lan Thương v.v. và được coi là “Giang hà 
nguyên” (nguốn gốc của những dòng sông). Trong địa phận tỉnh 
Thanh Hải có rất nhiều ao hồ, trong đó hồ Thanh Hải là hồ nước 
mặn lớn nhất nằm trong lục địa Trung Quốc, tỉnh Thanh Hải cũng 
nhờ đó mà trở nên nổi tiếng. Phía tây tỉnh Thanh Hải là thung lũng 
khô trong lục địa - thung lũng Qaidam. 

Khu tự trị Tây Tạng nằm ở phía tây nam vùng cao nguyên 
Thanh Tạng, là chủ thể của vùng này, cũng là khu vực cư trú chủ 
yếu của dân tộc Tạng. Những dân cư người dân tộc Tạng sống 
trong một môi trường miền tuyết giá lạnh, vì thế mà họ có một 
thói quen sống vô cùng độc đáo và một nến văn minh miến tuyết 
cũng rất đặc sắc. 


NÓC NHÀ THẾ GIỚI 


Vấn đề nổi lên của cao nguyên Thanh Tạng luôn nhận được 
sự chú ý rộng rãi của các nhà khoa học địa chất trong và ngoài 
nước. Có những nhà khoa học thậm chí cỏn quả quyết rằng, 
những nghiên cứu về quá trình hình thành và cơ chế hình thành 
của cao nguyên Thanh Tạng có thể mang lại một cuộc cách mạng 





đối với quá trình phát triển của môn khoa học địa chất. Theo 
những kết quả đã nghiên cứu được cho thấy, cao nguyên Thanh 
Tạng xưa kia vốn là biển, vào khoảng hơn 2 triệu năm về trước, 
cao nguyên Thanh Tạng vản chưa được hình thành. Về sau, qua 
vài lần vỏ trái đất nâng lên với quy mỏ tương đối lớn, thì khu vực 
lạnh lêo và hoang vu này mới được hình thành. 


Theo học thuyết “mảng kiến tạo địa tắng” khá phổ biến, thì 
cao nguyên Thanh Tạng xưa kia vốn là sự di chuyển của các mảng 
kiến tạo Ấn Độ từ phía nam sang phía bắc, rồi va chạm với các 
mảng kiến tạo Âu Á ở phía bắc đã làm cho vùng biển cổ xưa vốn 
nằm ngay khu vực cao nguyên Thanh Tạng hiện nay bị biến mất, 
vỏ trái đất nâng cao lên, cao nguyên Thanh Tang dắn dắn hình 
thành. Để tìm bằng chứng cho việc hai mảng kiến tạo lớn va chạm 
với nhau, người ta đã tiến hành rất nhiều khảo sát trên khu vực cao 
nguyên Thanh Tạng. Họ phát hiện ra rằng, ở phía cực nam của cao 
nguyên Thanh Tạng, trong nham thạch trên núi Hy Mã Lạp Sơn có 
chứa một lượng hỏa thạch rất lớn của những sinh vật biển thời cổ 
đại, tại thung lũng sông Brahmaputra ở phía bắc dãy Hy Mã Lạp 
Sơn còn tốn tại không ít những mảnh nham thạch đặc biệt được 
hình thành do vỏ trải đất phun ra v.v.. Tất cả những phát hiện này 
đã cung cấp căn cứ cho các nghiên cứu và suy luận khoa học 


Cao nguyên Thanh Tạng. 


Sông Brahmaputra 
vòng quanh đỉnh 
núi xuôi theo hướng 
nam, xuyên qua dãy 
Hy Mã Lạp Sơn, hình 
thành nên những eo. 
sông uốn khúc lớn. 














—— DỰ TH QUỐC, 





Sự nổi lên của cao nguyên Thanh Tạng đã tạo nên những thay đổi rất lớn đối 
với môi trường toàn cấu, đặc biệt là khu vực Đỏng Á. Bắt đầu từ khoảng 10.000 năm 
trước cho đến nay, do sự nhô lên của cao nguyên, khí hậu cao nguyên dần dần thay 
đổi, từ đặc điểm ẩm ướt ấm áp đã phát triển theo hướng khö hạn lạnh giá, những 
mặt hố rộng trên cao nguyên dần dần bị thu nhỏ lại, thậm chí còn biến mất. Sự 
nhô lên của cao nguyên Thanh Tạng còn làm cho sự lưu thông bầu khí quyển xảy ra 
những thay đổi lớn, dẫn đến gió mùa ở Đỏng Á càng mạnh thêm, khí hậu ở nửa phía 
tây của Trung Quốc trở nên khô hơn, khí hậu gió mùa ở nửa phía đông càng ngày lại 
càng rõ nét hơn. 

Cho đến hiện nay, cao nguyên Thanh Tạng vẫn là khu vực mà lớp vỏ trái đất 
hoạt động rất mạnh. Ở địa phận cao nguyên, chúng ta có thể thấy vỏ số suối nước 
nóng nhiệt độ cao, có những suối nước nóng có nhiệt độ rất cao tạo nên cảnh tượng 
suối phun nước ngắt quãng rất ngoạn mục. Nơi này cũng ẩn chứa nguồn tài nguyên 
địa nhiệt rất phong phú. Ở phía đông cao nguyên, hoạt động địa chấn thường xuyên 
xảy ra, trong thế kỷ XX đã xảy ra 6 trận đông đất lớn 8 độ richter trở lên. Các nhà khoa 
học còn ước tính được rằng, núi Hy Mã Lạp Sơn vẫn đang không ngừng cao lên, mà 
tốc độ tăng cao có thể lên đến vài centimét mỗi nám. 


CẢNH QUAN CAO NGUYÊN 


Cao nguyên Thanh Tạng có khí hậu cao nguyên điển hình: bức xạ mặt trời 
mạnh, nhiệt độ thấp, nhiệt độ chênh lệch trong ngày tương đối lớn, nhưng độ 
chênh lệch trong năm lại khá nhỏ, đồng thời bầu không khí khá loãng, hàm lượng 
ôxi trong bầu khí quyển tương đối thấp v.v.. Khi mọi người bước xuống máy bay từ 
sân bay Lhasa Kunga, cảm giác đầu tiên là cảm thấy khó thở, tim đập nhanh, chóng 
mặt, hoa mắt. Đó là những triệu chứng điển hình do bầu không khí loãng dẫn đến 
phản ứng độ cao. Đồng thời, mọi người cũng sẽ phát hiện thấy rằng, ánh mặt trời 
của Lhasa chói chang hơn bất cứ nơi nào khác, bấu trời của Lhasa xanh hơn bầu trời 


© tiên kết tư liệu. 








— 


Cao nguyên Thanh Tạng 


ở bất cứ nơi đâu. Tất cả những điều này, đều là đặc trưng môi trường cao nguyên vô 
cùng điển hình 


Nếu đi ô tô từ tỉnh Thanh Hải đến khu tự trị Tây Tạng, thì những gì nhìn thấy ở 
hai bên đường sẽ khiến con người được mở mang tắm mắt thêm rất nhiều. Đó là một 
vùng đất bao la mà hoang sơ, chạy xe mãy trăm cây số cũng chỉ thấy núi cao trắng 
màu tuyết, trời đất mênh mang, lâu lầu mới thấy mót vải con bò Tây Tạng đang gặm 
cỏ trên những bãi cỏ trơ trụi, thực sự rất khỏ tìm thấy bóng dáng con người 


Cao nguyên Thanh Tạng nhiều gió lớn, khí hậu thay đổi rất nhanh, điều kiện 
tự nhiên khắc nghiệt. Các loại đông thực vật sinh tốn trong môi trường này đã dẫn 
dán hình thành những khả năng thích nghỉ với môi trường rất độc đáo. Cây cối trên 
cao nguyên phần nhiều đều thấp, thời gian sinh trưởng ngắn; thường có lớp vỏ bên 
ngoài dày hoặc ngoài vỏ có lỏng để chống lại cái nắng chói chang, nhiệt độ thấp và 


sự tấn công của những trận gió lớn; rẻ cây phát triển mạnh, có thể chịu đựng khô hạn 
trong thời gian dài. Động vật trên cao nguyên cũng có những đặc trưng tương tự, 
đặc điểm nổi bật nhất là tim và phổi của chúng rất phát triển, dung tích trong phổi 
lớn, hàm lượng huyết cấu tố trong máu cao hơn những đông vật cùng loại sống ở 
khu vực đóng bằng rất nhiều lắn, vi thế chúng có thể sinh sống bình thường trong 
môi trường cỏ lượng ôxy thấp. 


*Dương trác dung 
thác" tiếng Tang 
nghĩa là "Hồ Thảo 
nguyên, Ngọc bich” 
Trong hồ có nhiều 
loại cá, bẻn hố là 
những thảm cỏ tươi 
tốt 





| ĐiaWtmung Quốc 





Trên cao nguyên Thanh Tạng, một loại thực vật thường thấy 
nhất là cây đài thảo (Carex tristachya) giống thấp, tên khoa học 
là “Tung thảo” (Kobresia), người dân tộc Tạng gọi là “cỏ bơ. Gần 
như loại cây này che phủ toàn bộ mặt đất của vùng cao nguyên 
Thanh Tạng, nhìn từ xa, như một tấm thảm xanh rì. Cỏ bơ rất giàu 
dinh dưỡng, là những bài cỏ chăn thả tốt nhất của loài dê vùng 
Tây Tạng. Các loại gia súc sinh sống trên cao nguyên Thanh Tạng 
chủ yếu nhất văn là bò Tây Tạng và dê Tây Tạng. Đặc biệt là bò 
Tây Tạng, được người dân nơi đây gọi với cái tên thân mật là “con 
thuyền của cao nguyên”. Bò Tây Tạng có vóc dáng to cao, khỏe 
mạnh, trên mình mọc lông dày nên không sợ giá lạnh, là loài 
động vật có sức bền dẻo dai, là những người bạn trong cuộc sống 
của người dân nơi đây. 


Trên cao nguyên Thanh Tạng có không ít hồ với diện tích 
rộng và nước xanh trong vắt. Bốn bên hồ có địa hình bằng phẳng, 
lượng nước dối dào, nhiệt độ tương đối cao, thực vật sinh trưởng 
khá rậm rạp, là những bài chăn thả tốt nhất của dân địa phương. 
Ở khu vực thung lũng sông Brahmaputra phía nam cao nguyên, 
vì địa hình tương đối thấp, nhiệt độ cao nên có thể quanh năm 
trống lúa mạch, lúa mỳ và một số loại đậu. Do sức nóng mặt trời 
quá mạnh, nhiều cây nông nghiệp cho sản lượng rất cao, ví dụ 
như một củ khoai tây có thể nặng đến hơn nửa kilôgam, một củ 
cà rốt có thể nặng từ 2 - 3 kilôgam. Nhà nước rất quan tâm đến 
nông nghiệp của Tây Tạng nên đã xây dựng một cơ quan nghiên 
cứu nông nghiệp ở thủ phủ của Tây Tạng - Lhasa, thực hiện lai 
giống, gây giống những cây nông nghiệp trong lục địa, mở rộng 
trồng lúa mỳ và gặt hái được thành công lớn. 

Phía bắc cao nguyên Thanh Tạng được mọi người gọi là “kho. 
đường” Thời tiết ở nơi này rất giá lạnh, lượng mưa ít, khí hậu vô 
cùng khắc nghiệt, thảm thực vật lại càng trở nên hiếm hoi, về cơ 
bản, đây là một khu vực không có người sinh sống. Thế nhưng, nơi 
đây lại là một thiên đường của các loài động vật hoang dã. Lũng 
sông Brahmaputra là khu vực có kinh tế tương đối phát triển của 
vùng Tây Tạng. Vì vị trí địa lý nghiêng về phía nam, nên địa hình 
khá thấp, điều kiện nhiệt lượng có thể đáp ứng cho các loại cây 
nông nghiệp như lúa mạch, lúa mỳ v.v. sinh trưởng suốt năm. Tại 
một số sông nhánh phía hai bên lũng sông như sông Lhasa, sông 


Cao nguyên Thanh Tạng 


Bò Tảy Tang là động 
vật chỉ có riêng ở 
cao nguyễn Thanh 
Tang, dáng thấp, 
khỏe mạnh, giỏi leo 
núi và kéo nặng 
được gọi là “con 
thuyền trên thảo 
nguyên”. 





Nyang Qu (Niên Sở), sông Niyang (Ni Dương) v.v., đếu có những 
đồng bằng nhỏ, chỉnh là “kho lương” của Tây Tạng. Thủ phủ Lhasa 
và thành phố lớn thứ hai - Shigatse (Nhật Khách Tác) là hai thành 
phố lấn lượt nằm bên hai dòng sông Lhasa và Nyang Qu 


CON NGƯỜI VÀ PHONG TỤC CỦA DÂN TỘC TẠNG 


Người Tây Tạng là dân tộc chủ yếu nhất trên vùng cao 
nguyên Thanh Tạng, chiếm trên 90% dân số của vùng cao nguyên 
này, tỷ lệ người Tây Tạng lên đến 96%, số còn lại là người Hán 
người Mông, người Môn Ba và người Lạc Ba v.v. 


Địa lý Trung Quốc 
- 


Điên kết tư liệu 


Thangka là âm đọc trong tiếng Tây Tạng, có nghĩa là “bức vẽ trên vải lựa có thế trải ra để thưởng, 





v_t xế (in ỳ ¬esy 





Theo những ghi chép lịch sử, khởi nguồn của dân tộc Tạng 
là từ lũng sông Yalong - một nhánh của dòng sỏng Brahmaputra 
ở phía nam Tây Tạng. Vào thế kỷ thứ VI, Sontzen Gampo (Tùng Tán 
Cán Bố) - người anh hùng của dân tộc Tạng đã thống nhất toàn 
bộ Tây Tạng, rồi sai sứ giả vào địa phận trung nguyên, đến thành 
đô nhà Đường - Trường An đề bái kiến Đường Thái Tông, bày tỏ 
mong muốn thất chặt mối quan hệ, và đã được Đường Thái Tông 
tiếp đãi nồng hậu. Khi ấy, vua Đường còn gả công chúa Văn Thành 
đến Tây Tạng làm vợ Sontzen Gampo. Công chúa Văn Thành đã 
mang theo những kỹ thuật tiên tiến và văn hóa của vùng trung 
nguyên đến Tây Tạng, từ đó thúc đẩy kinh tế và ván hóa vùng Tây 
Tạng phát triển rất nhanh. 


Người Tây Tạng tín ngưỡng Phật giáo Đại thừa. Sau khi Phật 
giáo từ Ấn Độ được truyền đến đây đã tiếp thu thêm một số nội 
| dung của tôn giáo địa phương rồi hình thành nên “Phật giáo Tạng. 
truyền”"” mang nét đặc sắc riêng của dân tộc Tạng, cho đến nay 
đã có hơn 1000 nám lịch sử. Từ sau thế kỷ thứ XIII, do tấng lớp 
thống trị ra sức đề xướng tôn giáo, nên Phật giáo ngày càng hưng 
thịnh. Những ngöi chùa cũng như các kiến trúc tôn giáo khác mọc 
lên khắp nơi trên mảnh đất Tây Tạng. Người Tây Tạng tín ngưỡng 
Phật giáo rất nhiếu, họ luôn thể hiện một sự thành khẩn tột độ 
đối với tôn giáo. 





(1)Còn goi là Phát giáo Tây Tang. 








Ngôn ngữ Tạng là một loại vẫn tự phiên âm, được hình 
thành từ rất lâu trong lịch sử, những kinh điển Phât giáo như “Đại 
Tạng kinh? văn học dân gian “Mẻ La Nhật ba truyền” cũng như 
những điển tích y dược ghi chép lai các bài thuốc, cách trị bệnh 
của dân tộc Tạng, hay những sách về thiên văn v.v. được ghi lại 


bằng ngôn ngữ Tạng đếu là những cống hiến to lớn của các đồng 
bào người Tây Tạng dành cho văn hóa dẫn tộc Trung Hoa 


Người Tây Tạng được tôi luyện dài ngày trong cuộc sống 
vùng cao nguyên, vì thế mã họ đều có thể lực rất cường tráng và 
chí khí kiên cường, họ có tính cách cởi mở và lối sống mộc mạc tiết 
kiệm. Người Tây Tạng thích mặc váy dài, đi hài cao và có đính thêm 
nhiều loại trang sức; thức ăn của họ chủ yếu là thịt và tsamba (bột 
mỳ đã rang chín), mỏi ngày ba bữa ăn của họ không thể không có 
trà sửa, họ thích uống rượu nấu từ bỏt mỳ; nhà của người Tây Tạng 
phần nhiều cao hai tầng đến ba tầng, trên tường có mở cửa sổ. 
Không giống như những ngöi lều Yurt hình tròn của dân du mục 
Mông Cổ, dân du mục Tây Tạng đa số sống trong những căn lều 
dài lợp bằng da bò. 


Người Tây Tạng tính tình hào phóng cởi mở và rất hiếu 
khách, họ thích ca hát nhảy múa. Những bài dân ca Tây Tang có 


Cao nguyên Thanh Tạng. 


Lễ Sải Phát của người 
Tang. Lễ Sải Phật là 
ngày người Tạng tỏ 
lòng kinh Phát, thông 
thường là ngày rằm 
tháng B hàng nằm 
Hôm đỏ, các ngôi 
chủa khắp nơi đem 
bức chản dung Đúc 
Phát lớn bằng vải 
gấm thêu ra bày ở Đài 
Sái Phắt cạnh chùa 


hoặc sườn đồi 


Địa lý Trung Quốc 


Ảnh hồ Thanh Hải 
chụp từ vệ tính 
Hồ Thanh Hải là 
hố nước mãn lớn 
nhất nằm trong lục 
địa Trung Quốc. Vì 
nước hồ có màu 
xanh lam pha lẫn 
xanh dương nên 
được gọi là “Hồ 
Thanh Hải”. 


làn điệu du dương đấy tiết tấu, khi hát họ thường kèm với vũ đạo; 
các điệu múa của dân tộc Tạng rất đẹp, thể hiện một sự thư thái 
thoải mái, trong đó thịnh hành nhất là những điệu nhảy Clacket 
(điệu nhảy dùng bàn chân gõ nhịp cầu kỳ), điệu nhảy Guozhuang 
(trong mùa lẻ hội, đàn ông và phụ nữ Tây Tạng đứng thành một 
vòng tròn và di chuyển từ phải sang trái, vừa đi vừa ca hát và nhảy 
múa), điệu Huyền tử. 


Dân tộc Tạng có rất nhiều ngày lễ, những ngày lễ nổi tiếng 
là năm mới trong lịch Tạng, lễ hội Shoton ”, lễ hội Ongkor (Ongkor 


Lẻ hội Shoton, còn gọi là lễ hội Sữa chua, là một trong những sự kiên tôn giáo hàng 
năm quan trong nhất của người Tây Tạng. Lễ hội bắt đầu tử lúc bình minh sau ngày 
n đấu tiên của tháng 8. 





trắng t! 


Người dân địa phương bày tỏ lòng kính trong của minh bằng cách quỷ củi gập mình 
xuống đắt cầu nguyên. Những lá cở nhỏ của các tín đồ bay nhè nhẹ trong làn khói mờ 
của nhang khỏi và giấy tiến, vàng mã được tung ổi tử đỉnh ngon Thangka vương vải 
khắp sưởn đối. Hàng trảm cắp mắt đều hướng về dòng người đông đúc tỏa ra từ lâu 
đài gắn đến khi tiếng tù và từ lâu đài vọng lại. Tử cái bàn thơ nhỏ ở dưới đất, các đức 
lạt ma giả đọc kinh Tây Tạng. Tiếng tụng kinh và cấu nguyện được phát ra ngoài thỏng 


qua hệ thống truyền âm 


Chẳng bao lâu sau, cả ngọn Thangka rộng lớn choàng thức dậy khi những tia nắng. 
ban mai chiếu rọi lên khắp sườn đối. Khi bức chắn dung Đức Phát được trải dài xuống, 
thi du khách và các đức lạt ma bước ổi xung quanh thành những hàng dài như con rắn 
khống lồ đang trưởn minh. Từ đằng xa, dưới chăn đối, xuất hiện hàng trắm người hành 


hương mới. Họ tiến lên ngọn đối tử Lhasa, đến với lễ hội Shoton 








Festival - lẻ hội Vọng quả), lẻ hội Tầm (Bathing Festival) v,v,. Lẻ hội 
Shoton còn gọi là “lễ hội Sữa chua? thịnh hành ở các khu vực chăn 
nuôi; lễ hội Ongkor thịnh hành ở khu vực nông nghiệp; năm mới 
và lễ hội Tắm là ngày hội chung của toàn bộ vùng Tây Tạng. Người 
Tây Tạng đón năm mới theo lịch Tang, nhưng những tập tục của 
họ cũng gắn giống như người lục địa đón Tết âm lịch, nhưng lễ 
hội Tắm lại mang đặc trưng dân tộc rất rõ nét. Lẻ hội Tắm diễn ra 
vào thượng tuần tháng 7 theo lịch Tạng, vào ngày lề, bất kể già 
trẻ gái trai đều nhảy xuống sông tắm thật thoải mái để tẩy sạch 
những uế bẩn, cầu mong những may mắn trong tương lai. 


QAIDAM 


Nói theo nghĩa rộng, Qaidam bao gồm hai phắn: thung lũng 
Qaidam và thung lũng hồ Thanh Hải. 

Phía bắc cao nguyên Thanh Tạng có một khu vực địa lý 
tương đối trũng, đó chỉnh là thung lũng Qaidam. Qaidam trong 
tiếng Mông Cổ nghĩa là “ruộng muối”, Thực tế đúng như vây, 
trong thung lũng Qaidam nơi nào cũng có hö, vũng, ao nước mặn 


Cao nguyên Thanh Tạng. 


Đào chim trên hồ. 
Thanh Hải, mỗi 
năm cứ đến mùa 
hè mùa thu, rất 
nhiều chim di trủ 
lai từ miến Nam 
bay tới đây cư trú 
và sinh sôi. 


` 


Địa lý Trung Quốc 


và nhiếu kiếm, vào trước thập niên 50 thế kỷ XX, Qaidam gắn như 
không có bóng dáng con người. 

Nguồn tài nguyên ở Qaidam phong phú lạ thường, vì vậy 
mà còn được gọi là “tụ bảo bón” (cái châu chứa đựng bao nhiêu 
thứ quý báu). Hơn 40 năm nay, nhà nước đã đấu tư một nguốn 
vốn khá lớn để tiến hành khảo sát tài nguyên ở Qaidam với quy 
mô lớn, đồng thời cũng cho xây dựng những nông trường khai 
hoang ở những nơi có điều kiện thuận lợi, và cho xảy dựng hàng 
loạt các công ty khai thác mỏ quặng quy mö lớn ở những nơi có 
nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú. Ngoài ra, tăng cường 
xây dựng giao thông xung quanh khu vực khai thác mỏ quặng, 
đường quốc lộ ở thung lũng Qaidam đã hình thành một mạng 
lưới đường bô, đường sắt cũng ngày càng được kéo dài hơn. Một 
Qaidam hoang sơ ngày nào giờ đây càng ngày càng thể hiện rõ vị 
trí quan trọng trong đời sống kinh tế của Trung Quốc. 

Hồ Thanh Hải là hồ nước mặn lớn nhất của Trung Quốc, hố 
có hình thoi bất quy tắc, từ đồng sang tây dài hơn 100 km, từ nam 
tới bắc dài hơn 60 km, tổng diện tích là 4583 km”. Bốn phía hồ 
Thanh Hải đếu là núi bao quanh, ven hồ có những bình nguyên 
bằng phẳng rộng lớn, Trên bình nguyên là những thảm cỏ xanh rì 
và từng bãy dê trắng muốt tạo nên một khung cảnh đậm tỉnh du 
mục và hoang dã. 

Nước hồ có màu xanh lam pha lẫn xanh dương, vì thế mới 
được gọi là “hồ Thanh Hải”. Trong tiếng Mông Cổ, hồ Thanh Hải 
được gọi là “hồ Koko Nor”, cũng có nghĩa là hồ màu xanh. Trên 
mặt hồ có hai đảo nhỏ, một đảo tên là Hải Tâm Sơn, một đảo tên 
là đảo Chim. Đảo Chim là thiên đường của các loại chim, mấy 
trăm ngàn con chim đã làm cho nơi này trở thành một thế giới 
huyên náo. Cứ vào mùa hè, một số lượng lớn các loài chìm di trú 
như nhạn đồm, chim hải âu, các loại chim cuốc, hải âu nâu, hạc cổ 
đen v.v. từ miến Nam bay đến, cư trú trên đảo hoang hoàn toàn 
cách biệt với thế giới bên ngoài này. Các loài chim xây tổ ở đây, rồi 
đẻ trứng ấp nở, mãi đến khi mùa đông đến chúng lại bay về miền 
Nam. Hiện nay, trên đảo chim đã cho xây dựng một khu bảo tốn 
thiên nhiên chuyên bảo vệ những loài chim này. 

Những năm gắn đây, bề mặt hồ Thanh Hải liên tục giảm 
xuống, lượng nước khỏng ngừng bị rút lại. Trước thập niên 70 


của thế kỷ XX, đảo Chim luõn là một đảo nhỏ nằm trên mặt hồ, 
thế nhưng sau năm 1976, do lượng nước trong hồ bị rút xuống, 
những cón cát nhô lên đã nối đảo Chim với bờ hồ, khiến đảo 
Chim giờ đây thành một bán đảo. Chính vì vậy, bảo vệ khu bảo. 
tồn tự nhiên đảo chim đã trở thành möt nhiệm vu cấp bách. 

Các nguồn tải nguyên như muối, chì, kẽm, dấu mỏ, than đá 
v.v. của Qaidam rất phong phú. Các mỏ muối đa phần đều nằm 
trong những hồ muối lớn, trong đó trữ lượng muối än khoảng 60 
tỷ tấn, đứng đấu cả nước. Trong các hố muối còn chứa nhiếu kim 
loại muối có ích như boron, lithium, magiê, kali v.v.. Muối kali chủ 
yếu có ở ao muối lớn nhất Qaidam - ao muối Qarhan, trữ lượng 
đã được phát hiện khoảng 300 triệu tấn, chiếm hơn 70% trữ 
lượng muối kali của cả nước. Hiện nay, muối än ở ao muối Caka 
nằm phía đông thung lũng Qaidam đã được khai thác với quy 
mô lớn, một nhà máy phân bón kali lớn nhất Trung Quốc đã được 
xây dựng ở khu vực gắn ao muối Qarhan, mỏi năm sản xuất một 
lượng muối kali lên đến 200.000 tăn. 


Mỏ chì kẽm của Qaidam chủ yếu có trên núi Tích Khoáng (núi 
mỏ thiếc) nằm ở phía đông bắc thung lũng, trữ lượng chì kẽm rất 
lớn, độ tỉnh khiết cao. Nơi đây đã xây dựng các khu khai thác mỏ 
với quy mö 1 triệu tấn mỗi năm. 

Dầu mỏ của Qaidam có ở khu vưc gắn Lãnh hồ (hố lạnh) 
phía tây thung lũng, hiện đã đi vào khai thác và xây dựng một nhà 
máy lọc dấu tại Golmud mang lại giá trị chiến lược rất cao trong 
việc cung cấp cho nhu cầu sử dụng của địa phương cũng như việc 
cung cấp cho khu vực Tây Tạng ở phía nam. 


Cao nguyên Thanh Tạng 


